


MA TUY VÀ PHÒNG CHỐNG 
MA TUÝ TRONG CỘNG ĐỒNG 


PGS - TS: NGUYÉN QUỐC NHẬT 


MA TUÝ VÀ PHÒNG CHỐNG 
MATUÝ - 
TRONG CỘNG ĐỒNG 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ma túy và tội phạm về ma túy đang là vấn d 
mang tính quốc të, nó không còn chỉ là nỗi lo riên; 
của một quốc gia nào mà đã là thảm họa chung toà: 
nhân loại. Không một quốc gia, đân tộc nào thoát re 
ngoài vòng xoáy khủng khiếp cuả nó để tránh khỏ 
những hậu quả do nghiện hút và buôn lậu ma túy 
gây ra. 


Ó nước ta, trong vòng 7 năm qua (1995 - 2002) đã 
phát hiện 37.982 vụ, góm 76.354 đổi tượng, thu giữ 
8.514,3 kg thuốc phiên; 272 98 kg heroine, 9.320,4kg 
cán sa, nhiéu gói, liểu heroine, thuốc phiện và nhiều 
triệu viên, ống thuốc tân dược gây nghiện...rõ ràng 
ma tüv dang làm gia tăng tội pham, bao lực, tham 
nhũng, vắt cạn kiệt nguồn nhân lực, tài chính, hủy 
diét những tiêm năng quý báu mà lẽ ra phải được huy 
động cho phát triển kinh tế, xã hội, đem lại ấm no, 
hạnh phúc cho mọi người. Ma túy dang làm suy thoái 
phẩm giá, nhân cách con người, phá hoại sự phát triển 
bền vững, làm xói mòn các giá trị văn hóa, gia đình, 
đạo đức, xã hội. Nghiêm trọng hơn, ma túy còn là tác 
nhân của căn bệnh HIV- AIDS. Đó là mói de doa đối với 


moi tầng lớp xã hội, xâm hại an ninh quốc gia, trật tụ 
an toàn xã hội của đất nước trong thời kỳ đây manh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong thời gian qua, đứng trước tình hình ma túy 
và tội phạm về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, 
Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đẩy mạnh các 
biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn nhằm đây lùi ma 
tủy ra khỏi đời sống xã hội. Chương trình quốc gia 
phóng chống ma túy giai đoạn 2001-2005 bước đầu đã 
được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tệ nạn 
ma túy vẫn phát triển và tội phạm ma túy vẫn diễn 

ra nghiêm trọng, mang tính xuyên quốc gia, quốc tế. 

Để đấu tranh phòng, chống ma túy có hiệu quả, đời 
hỏi phải phát huy sức mạnh cửa toàn bộ hệ thông 
chính tri, toàn Đăng, toàn quần và toàn dân, đặc biệt 
là việc nhận thức và tích cực, tự giác tham gia của 
moi công dán. 

Da cung cấp cho ban doc trong cà nuóc nhüng tri 
thức cơ bàn về ma túy, tinh hinh tệ nạn ma túy; tác 
hai của ma túy đối với đời sống xã hội; vấn để cai 
nghiện ma túy cũng như các biện pháp phòng, chóng 
ma túy; các quy định của pháp luật hiện hành về đấu 
tranh phỏng, chóng ma tüy., . tạo điều kiện thuận lợi 
để moi công dán tham gia vào cuộc đấu tranh quyết 
liệt này. 


PGS-TS:Nguyễn Quốc Nhật, dà biên soạn cuốn sách "Ma 
túy và phóng chóng ma túy trong cộng đồng” trên cơ 
sở các quy định của Luật phóng chóng ma túy, quy 
định về các tội phạm ma túy trong BLHS 1999 và 
thực tiên công tác đấu tranh phóng chóng ma túy ở 
nước ta trong thời gian qua. 

Sách bố cuc gồm 5 chương và phần phu lục in Luật 
phòng chóng ma tuy và môt số văn bản pháp luật liên 
quan đến phòng chóng ma tuý: 

Chương I. Nhận thức chung vé ma tuy. 

Chương lI. Cai nghiện ma tuy. 

Chương III. Cai nghiện ma tuy tại gia dinh và 
công đồng. 

Chương IV. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

| và cá nhân trong phòng chóng ma tuy. 

Chương V. Các tội phạm vé ma tuy. 

Phu luc: 

1. Luát phóng, chóng ma tuy. 

2. Nghi dinh của Chính phủ số 87/CP ngày 12 
tháng 12 năm 1985 vê tăng cường quản ly các hoạt 
động vän hod và dich vu vàn hoá, đẩy mạnh bài trừ 
một số tệ nạn xã hột (chích). 

3. Nghị dinh của Chính phú số 53- CP ngày 28- 6- 
1994 quy định cúc biện pháp xử lý đôi vói cán bộ, viên 


Chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan 
đến mại dám, ma tuy, cơ bac và say rượu bé tha (chích), 

4. Nghi dinh của Chinh phủ Số 67/2001/ND.CP 
ngày 01 tháng 10 năm 2001 Ban hành các danh muc 
chát ma tuy và tiên chất (chích). 

5. Nghị quyết của Chính phủ số 06/CP ngày 
29/01/1993 vé tăng cường chỉ dao công tác phòng, 
chóng và hiểm soát ma tuy. 

6. Chương trình hành động, phòng chóng ma tuy 
giai dovan 2001 - 2005 (Ban hành kém theo quyét dinh 
sô 150/2000! QD - TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000 
của Thủ tướng Chính phủ). 

Tác gia đã dé cập tượng đối dày đủ và toàn diện 
những vấn dé có bản về ma túy và công tác đấu tranh 
phòng chống ma túy dưới dạng hỏi - đáp. Tuy nhiên, 
phóng chóng ma tuý là một vấn dé hết site phức tạp, 
vì vậy trong phạm vi cuốn sách này tác giả sẽ không 
tránh khỏi những han chế thiếu sót, chúng tôi rất 
mong nhận được sự góp ý chân thành của bạn đọc để 
cuốn sách hoàn thiện hơn. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


GS - TS. Nguyễn Duy Hùng 


CHƯƠNG I 
NHẬN THÚC CHUNG VỀ MA TUÝ 


1. Vi sao phải phòng, chống ma tuý? 

Ma tuý đang là hiểm họa lớn của toàn nhân loại, là 
nỗi lo của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Ma tuý 
gây tác hại cho cơ thể và sức khoẻ, làm suy thoái nòi 
giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia 
đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an 
toàn xã hội và an ninh quốc gia, ma tuý còn là con 
đường có nguy cơ lây lan cao nhất của căn bệnh thế 
ky HIV-AIDS. Phóng chóng (é nạn ma tuý là trách 
nhiệm chung của toàn xã hội. 

Hiện nay ở nước ta và trên thế giới tệ nạn ma tuý 
đang hoành hành, trên thế giới có hàng chục triệu 
con nghiện và hàng năm tiêu tốn hết hàng tỷ USD. 
Tinh trạng sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dung 
trái phép các chất ma tuý ngày càng gia tăng, vì vậy 
phải đẩy manh phóng chống ma tuý để giảm dán, tiến 
đến loại trừ ma tuý ra khỏi đời sống xã hội là nhiệm vụ 
chung của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. 


2. Ma tuy lờ gi? 

Lịch sử từ thời xa xưa con người đã biết sử dụng 
nhiều loại cây cỏ có trong thiên nhiên để ăn, hút cho 
sàng khoái và để chữa bệnh nhu cây có ca, cây cần sa, 
cây anh túc (cây thuốc phiên)... Quá trình sử dụng 
những được liệu này đã làm họ phán nào bi lệ thuộc 
vào chúng và trở thành nhu cầu hàng ngày trong đời 
sống sinh hoạt. Cùng với sự phát triển của khoa học, 
con người không chỉ sử dung đơn thuần những 
nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên mà họ đã điều chế 
ra nhiều chất mới để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, của 
con người và vì mục đích v học. Trong đó có những 
chất có khả năng gây nghiện cao, đã bị con người lạm 
dụng sử dung ngoài mục đích y học và những chất 
này được gọi là chất ma tuý. 


Ó nước ta ma tuý đã được ông cha ta sử dụng trong 
y học từ lâu đồi với mục dích v học và sau đó bị lạm 
dung su dung ngoài mục đích chữa bénh, dác biét vào 
thời ky thực dân Pháp đô hộ. Tuy nhiên các chất ma 
tuý ở nước ta trước đây chủ vếu là thuốc phiện, vì vậy 
trong dân gian khi nói đến ma tuý thì mọi người đều 
nghĩ đó là thuốc phiện. Trong Từ điển tiếng Việt, “ma 
tuý” mới được để cập trong thời gian gần đây song 
vấn để nhận thức về thuật ngữ ma tuý hiện nay tổn 
tại nhiều khái niệm khác nhau. 


Ma tuý, theo nghĩa gốc Hán- Việt dược hiểu là “mê 
mån”, nhằm dé chi các chất gây ngủ, gây mé và có 
khả nắng gây nghiện. Theo cách hiểu này thì các chất 
ma tuý được định nghĩa là "các chất độc có tính gây 
nghiện, có khả năng bị lạm dụng. Su nghiện ngập 
chính là biểu hiện của trang thái bị ngộ độc màn tính 
do các chất ma tuý gây nên cho người sử dụng 
chúng”. Theo Tổ chức v tế thế giới (WHO) năm 1982, 
thì ma tuý được hiểu theo nghĩa rộng, là mọi thực thể 
hoá học hoặc là những thực thể hỗn hợp, khác với tất 
cà những cái được đòi hỏi để duy trì một sức khoẻ 
bình thường, việc sử dụng những cái đó làm biến đổi 
chức năng sinh học và có thể cå cấu trúc vật chát. 
Như vậy, hiểu theo khái niệm này thì mọi vật chất 
đưa vào cơ thể con người làm thay đối chức nắng sinh 
học hoặc tâm lý học loại trừ thực phẩm, nước và ô xy 
đều được gọi là ma tuý. Và các chất ma tuý được 
phân loại thành hai loại, các chất ma tuý hợp pháp 
và ma tuý không hợp pháp. Ma tuý hợp pháp như 
thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thuốc an thần,...(ma tuý 
thông dung như rượu bia, thuốc lá...). Ma tuý bất hợp 
pháp là các loại ma tuý nhu Heroin, cao cô ca, nhựa 
cần sa, thuóc phién... Hión nay theo cóng uóc quốc tế 
về kiểm soát ma tuý của Liên hợp quốc (công ước 
quốc tế 1988) thì chỉ có 225 chất ma tuý chịu sự kiểm 


soát của các cơ quan bảo vệ pháp luật (trong đó 
không có rượu, bia, thuốc lá, cà phê). Theo chương 
trình kiểm soát ma tuý quốc tế của Liên hợp quốc 
(UNDCP) năm 1991 thi: Ma tuy là những chất độc, có 
tính gây nghiện, có nguồn góc tự nhiên huặc nhân 
tao. Khi xâm nhập vào cơ thể con người có tác dụng 
thay đổi tâm trang, y thức và trí tuệ, làm cho con 
người bi lệ thuộc vào chúng, gây nên những tổn 
thương cho cá nhân người sử dung và cà cộng động, 
Chính vi vậy, việc sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận 
chuyển và sử dung các loại chất này phải được quv 
định chặt chẽ trong pháp luật và chịu sự kiểm soát 
của các cơ quan pháp luật. 

Trong Từ điển tiếng Việt thì ma tuý được khái 
niệm rất đơn giàn: Ma tuy là các chất bích thích lấy 
t? cây cán sa, dùng nhiều thành nghiện (Đại từ điển 
tiếng Việt-NXH Văn hoá thông tin 1998). Như vậy, 
theo giải thích của từ điển chúng ta thấy khái niệm 
ma tuý được hiểu đơn thuần chỉ là chất gây nghiện 
được lấy từ cây cần sa. Rõ ràng giải thích này chưa 
đây đủ vì ngoài cán sa ra còn nhiều loại cây khác 
hoặc các chất khác, các hợp chất khác có khả năng 
gây nghiện và đều được coi là ma tuý. 

Theo Khoản L Điều 2 Luật phòng, chống ma tuý 
năm 2000 thì ma tuý là các chất gây nghiện và chất 


10 


hướng thần được quy dinh trong các danh muc do 
Chính phu ban hành. Như vậy nếu theo khái niệm 
chất ma tuý trong Luật phòng, chống ma tuý thì ma 
tuý bao gồm tất cả những chất có khả năng gáy 
nghiện và chất hướng thần được quy định trong đanh 
mục do Chính phủ quy định. Và cũng theo quy định 
tai Điều 1 Luật phòng, chống ma tuý thì chất gây 
nghiện được định nghĩa là chất kích thích hoặc ức chế 
thần kinh, dé gáv tinh trạng nghiện đối với người sử 
dụng. Còn chất hướng thần là chất kích thích, ức chế 
thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có 
thể dẫn tới tình trạng nghiện dôi với người sử dụng. 

Tóm lại: Ma tuý được hiểu đó là những chất độc 
nguy hiểm, có khả năng gây nghiện cao, có ảnh 
hưởng xấu đến sức khoẻ con người và làm cho người 
sử dụng lệ thuộc vào chúng, gây tác hại xấu cho sức 
khoẻ người sử dụng và ảnh hưởng xấu đến đời sống 
cộng đồng. 


3. Ma tuy được phán loai như thế nào? 


Theo ba công ước quốc tế của Liên hợp quốc (Công 
uóc 1961; 1971; 1988) về kiểm soát ma tuý thì ma tuý 
bao gồm 225 chất ma tuý và 22 tiển chất. 

Hiện nay có nhiều cách phân loại ma tuý khác 
nhau, dua vào các căn cứ khác nhau thi có các cách 


I" 


phần loại khác nhau. Cán cứ vào mức độ gây nghiện 
và khả năng bi lam dụng thi có thể chia ma tuj 
thành hai loai là ma tuý có hiện lực cao và ma tuý 
có hiệu lực thấp; Căn cứ vào tác dụng của thuốc trên 
cơ thể con người thì có thể chia ma tuý thành các 
chất ma tuý èm diu, các chất ma tuý kích thích, các 
chất ma tuý an thần, các chất ma tuý gây áo giác...; 
Căn cử vào nguồn góc của các chất ma tuý thì ma tuý 
được chia thành các chất ma tuý có nguồn góc từ tu 
nhiên và các chất ma tuý có nguồn gốc nhân tạo. Đây 
là một trong những hình thức phân loại phổ thông, 
mà theo chúng tôi việc phân chia dựa vào căn cứ này 
là rất phù hợp. Theo cách phân loại này ta có thể chia 
như sau: 

a. Ma tuý có nguồn gốc tự nhiên: Là những chất 
ma tuý được chiết xuất từ các loại thảo được có sẵn 
trong thiên nhiên, 

- Cây thuốc phiện (cây hoa anh túc}: Loại cây này 
được trồng nhiều ở các tinh miển núi phía bắc nước ta 
và một số nước ở Châu á, Đây là nguyên liệu để chiết 
xuất ra Moorphin, Héróin có tác dung làm giảm dau 
khi ea thé bi chấn thương hay khi phẫu thuật. Thuốc 
phiện được tách nhựa từ quả cây thuốc phiện (cây 
anh túc) và thường ở những dang sau: Thuốc phiện 
sóng, là nhựa thuốc phiện được thu hoạch từ quả còn 


12 


xanh của cây thuốc phiện, phơi khó, đóng gói ở dang 
chất do có mầu nâu đen (mầu cánh gián) và có mùi 
thơm ngái; Thuốc phiện chín, là thuốc phiện sống 
được hoà tan trong nước nóng, lọc qua vải nhiều làn 
sau đó được sấy khô đóng thành bánh. Thuóc phiện 
dưới dang này thường có mùi rất thơm và có mầu den 
xâm; xài thuốc phiện là phần còn lai trong táu (hút 
bằng bàn đèn) khi thuốc phiện dược hút xong. Khi 
hết tiền lại lên cơn nghiện nên nhiều con nghiện đã 
chung cất xái thuốc phiện dé sử dụng thậm chí để 
tiêm chích qua mạch máu rất nguy hiểm đến tính 
mạng. 

- Cây cần sa (còn gọi là cây gai đầu, cây lanh mèo, 
cây đại ma, có bó đà). Những loại cây này được trồng 
nhiều ở Campuchia và một số tỉnh biên giới tây nam 
nước ta. Cần sa thường được chế biến đưới ba dang 
sau: hat, là, hoa nghién nát thái nhó, phoi khó cuón 
thành diéu hút hoặc pha nhu ché để uóng: Chung cát 
nhựa, lá, hoa cán sa phơi khó liv nhua dóng thành 
từng bánh, khi này màu nhựa cán sa có mẫu giống 
như nhựa thuốc phiện; Cán sa được tinh chế thành 
tỉnh dầu lỏng. 

- Cây côca. Cây Côca là loại cây được trồng nhiều ở 
các nước Nam Phi, hoạt chất chính của nó là Côcain 
và được tinh ché thành bót. 


- Cây khát (còn goi là cây Catha). Cây khát được 
dùng để chế tạo ra một số chất trong đó có Cathanon 
có thành phần hoá học và dược lý rất cao tương tự 
như loại ma tuý tổng hợp Amphetamine, gây kích 
thích thần kinh cực mạnh. Sù dụng cây Catha rất 
đơn giản, có thể nhai, nuốt gây hưng phấn và khi sử 
dung có thể làm người sử dung nói nhiều và dé mất 
tự chủ bản thân, hạn chế khả năng điều khiển hành 
VI của mình. 

b. Ma tuý có nguồn gốc nhân tạo: Ma tuý có nguồn 
gốc nhân tạo là những chất ma tuý được tổng hợp, điểu 
chế từ những chất, những tiền chất thành chất ma tuý 
mới. Ma tuy có nguồn gốc nhân tạo bao gỗm các chất 
giảm đau như Dolargan, Héróin, Amphetamine, những 
chất này có tác dụng giống như Moócphin, có khả năng 
gây nghiện nhanh, và làm tổn thương hệ thân kinh 
của người nghiện; Các chất ma tuý kích thích hệ thần 
kinh như Amphetamin, Methaphetamin, Ecstasv, 
Doping (erythropoietin)... những chát ma tuý này có 
tác dung manh gáp 500 lán so vói thuóc phién, nó có 
khả năng kích thích manh mẽ lén hệ thần kinh người 
nghiện làm họ bị kích động dễ mất khả năng tự chủ 
bản thân; Các chất ức chế hệ thần kinh như Seduxen, 
mecloqualon, methaqualon..dáv là những chất ma 
tuý được sử dụng nhiều trong v học nhưng dùng 


14 


nhiều sẽ gây nghiện, dùng quá liểu lượng có thể gây 
ngộ độc, mất trí nhớ, thậm chí gây tử vong. 

Ngoài ra các chất ma tuý còn được phán chia 
thành sáu nhóm sau: 

1. Các chất thuốc phiện (Opiates) gồm thuốc phiện, 
Morphine, Heroine. 

2. Các chất cần sa (Canabis sativa) gồm thảo mộc 
cần sa (Marijuana); nhựa cần sa (Hashish); tinh dầu 
cần sa (đầu Hashish). 

3. Các chất coca thuộc họ Erythroxylon gồm bột 
coca, cao coca và cocain. 

4. Các chất kích thích (Stimulants) 

5. Các chát ức ché (Depressants). 

6. Các chát gây áo giác (Haluciogens).'" 


4. Thuốc phién là gi? Cao thuốc phiên là gi? 

Thuốc phién: Là nhựa của một loai thảo dược có tên 
gợi là cây thuôc phiện (hay còn gọi là cây anh túc) có tên 
khoa học là Papaver Somniferum, thuộc họ Papaveraceae. 

Từ 6000 năm trước dáv con người đã biết sử dung 
cây thuóc phiên. Và Iran, Thổ Nhi Ky được coi là một 
trong những quê hương đầu tiên của cây thuốc phiện. 
Sau này cây thuốc phiên được đưa đến `trồng ở nhiều 





"Từ điển Bách khoa Công an nhân dàn, Nxb CAND 2000, trang 406. 


2 - Ma Tuy 15 


nơi trên thé giới như Pakixtan, Apsanixtan, Miên 
Điện, ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Trung Quốc, 
Méhicó, Campuchia... Đến đầu thế ky thứ 17 thi 
thuốc phiện được du nhập nhiều vào Châu Âu và 
được sử dụng để chữa bệnh. Cây thuốc phiện được 
trồng hàng năm theo vụ. ở nước ta cây thuốc phiện 
được trông nhiều ở các tinh phía bác như Lai Châu, 
Sơn La, Yên Bái.. Cây thuốc phiện có thân mọc 
thẳng và thường cao từ 0,7 đến 1,5 m, phía dưới có 
cuống ngắn, lá phía trên không có cuóng, mọc óm vào 
thân. Mép lá có răng cưa, lá có hình quả trứng và dài 
khoảng 6-50 em ; rộng khoảng 3,5 đến 30em, đầu trên 
nhọn, đầu đưới tròn. Gân lá nổi rõ ở mặt đưới. 

Hoa của cây thuốc phiện mọc đơn ở đầu cành hoặc 
đầu thân, cuóng hoa dài 12-14cm. Đài hoa góm hai lá 
dài màu xanh, rụng trước khi hoa nở. LÀ đài đài 1,5- 
2cm , có màu tím hay màu hóng..., có 4 cánh dài 5-7 
cm có nhiều nhuy bao quanh một bầu, có một ngăn 
gồm 25-20 lá nhãn dính lẫn nhau thành hình cầu. 

Quà của cây thuóc phiện mang hình cầu hoặc hinh 
quả trứng dài từ 4-7 em đường kính từ 3-6 em, ở đỉnh 
có núm. Quả có cuống phình ra ở chỗ nổi, khi chín có 
màu vàng xám. 

Cây thuốc phiện được trồng để lấy nhựa từ quả 
thuốc phiện và lấy tỉnh đầu từ hạt thuốc phiện. 


16 


Trước đây thuốc phién chủ yêu được sử dung tron 8 
y học làm thuốc giảm đau, chùa ho, trị tiêu chảy... 
tuy nhiên do đặc tính gây nghiện nên khi dùng nhiều 
thuốc phiên sẽ bị nghiện. Đối với những người nghiên 
thì thuốc phiên được dùng để hút, Hiện nay đã phát 
hiện ra trong nhựa thuốc phiện có chứa đến 40 
ancaloit, có 5 chất coi là cơ bàn: morphin, codein, 
thebain, papaverin và narcotin. morphin là ancaloit 
€ó hàm lugng cao trong nhựa thuốc phiện, từ 4-21%, 
Hàm lượng Morphin trong nhựa thuốc phiên ở Viêt 
Nam có từ 5-13%, lượng Narcotin có khoảng từ 2. 
3,8%, Codein 0,7-3%, hàm lượng thebain khoảng 0,2 - 
1%, papaverin 0,5-1,3%. Thuốc phiện có các dạng sau: 

- Thuốc phiện sống: Là loại nhựa thuốc phiện thô, 
đông đặc, màu đẹn sám, có mùi thơm đặc biệt, thường 
được gói bằng lá chuối hoặc bọc bằng túi nilon vừa để 
bảo quản, mặt khác vừa để cho dấu, đỡ bay mùi ra 
ngoài dé bi phát hién. 

- Thuốc phién chín: dược chế từ thuốc phiện sông 
bằng cách cho thuốc phiện sống vào nước quấy nhiều 
lần rôi lọc qua vài bổ phán thô lấy dịch lọc cho bay 
hơi đến khô và sau đó đông thành bánh để cất giữ, 
bảo quản hoặc vận chuyển, 

- Sái thuốc phiện là phán thuốc phiện còn lại trong 
tấu khi đã hút xong. 


17 


Cao đặc thuốc phiên: là thuốc phiên được điều 
chế bằng cách cát thuốc phiện thành miếng mong, 
cho vào 800 ml nước, rói dầm nát để được một hỗn 
dịch đồng nhất. 

Nhìn chung so với môt số chất ma tuý khác thi 
thuốc phiện xuất hiện ở nước ta sớm hơn, trước 
những năm 1990 thuốc phiện là loại ma tuý được 
dùng ở nước ta nhiều nhất. Thuốc phiện vừa dé kiếm, 
dễ sử dụng, thuốc phiện không chỉ được khai thác từ 
nguồn trông ở trong nước mà còn được vận chuyển 
qua đường biên giới Lào, Campuchia rôi vào nước ta. 
Mặt khác giá thuốc phiện lại rẻ, trước năm 1990 giá 
thuốc phiên ở nước ta chỉ trên dưới 1 triệu đồng / kg, 
đến nay giá thuốc phiện đã đất hơn nhiều, giá 1 kg 
thuốc phiên tại Hà Nói khoảng 8 triệu đồng/kg. ở 
vùng "Tam giác vàng” giá thuốc phiện được coi là một 
trong những nơi rẻ nhất thế giới. 


5. Cần sa là gi? 

Một trong những chát ma tuý thường gặp hiện nay 
là cán sa, cần sa là một loại thảo được được goi là cây 
cán sa và có tên la tinh là Cannabit Sativa L, họ 
Cannabinaceae còn được gọi là cây gai đầu, gai méo, 
đại na... Cây cần sa mọc ở vùng khí hậu nhiệt đới như 
Nam Mỹ, Vùng Caribe, Châu Phi, Nam Á, Đông Nam 


18 


$. Hiện nay cần sa được sử dung bất hợp pháp ở ba 
lạng sản phẩm thảo mộc bao gầm lá, hoa, quả. Phơi 
khó đóng thành bánh, khi düng tán nhó, cuón thành 
điếểu hút như hút thuốc lá. Cán sa được dùng dưới 
dạng qua chế biến như nhựa cần sa, tỉnh dầu cán sa. 
Nhựa cần sa được ép từ các bộ phận như ré, thân, lá, 
cành, hoa và quả cán sa. Tinh dầu cán sa được tách 
chiết từ thảo mộc cán sa hoặc được tỉnh lọc từ nhựa 
cần sa. Trong thao mộc cán sa thì hoạt chất chứa 
nhiều nhất ở rễ cần sa, về cán sa chứa khoảng 30 
hoạt chất dưới dạng tên chung là Canabinoid. 

Các hoạt chất gây nghiện trong cần sa gồm những 
hoạt chất như: Canabidiol (CBD), canabinol (CBN)... 
Các hoạt chất này thường gây cho người nghiện cảm 
giác hưng phấn, vui sướng, những mơ mộng, huyền ảo, 
trạng thái tâm lý thư giãn và "sàng khoái", nhìn chung 
cán sa tao ra ào giác và tao nén su hưng phấn già tao. 
Trong cần sa có hoạt chất CannabidioKTHC) là hoạt 
chất có khả năng gây nghiện mạnh nhất và nó có hàm 
lượng chiếm 0,5-5% trong thảo mộc cán sa, từ 2-10 
trong nhựa cần sa và chiếm từ 10-30% trong dầu cẩn sa. 


é. Cây Coca được trồng ở đâu, coca có khà năng gây 
nghiện nhu thế nào? 

Cũng như cây thuốc phiện và cây cán sa, cây coca 
là một loại có chứa chất ma tuý có nguồn gốc tu 


19 


nhiên. Cây coca có tên khoa học là erythroxyloi 
eoealam, thuộc ho erythroxvlaceae. Cây coca chủ vết 
mọc ở các nước Nam Mỹ nhu Peru, Bolivia, Colombia 
Brazin và Equador. Cây coca có hai loại khác nhau là: 

- Loài Erythrozylon coca lam, có lá đơn, to và dà 
hơn dược tróng nhiều ở vùng phía đông dày Andes ti 
Equador đến Bolivia và Peru. Loại cây này là cá 
canh tác chính của nông dân ở đây và nó đã trở thành 
nguồn thư nhập chủ yếu cuả họ. 

- Loài Erythorxylon novogranaterse (còn được goi 
là cáv coca Colombia) có lá tròn, rộng và mỏng, đây 
cũng là loại cây truyển thống của nông dân địa 
phương (Colombia và Peru). 

Ngày nav cây coca đã được trồng phổ thông ở 
nhiều quốc gia khác, ở Châu Âu, Indonesia, Nhật 
Bản, Ấn Độ và Xrilanca. ở nước ta cây coca không 
phát triển, ở một số vườn hoa có trồng cây coca làm 
cây canh, trang trí. Cây coca rất cao, có cây cao đến 
6m, lá coca moc so le, cuóng ngán, có hai là nho kém 
theo, biến đổi thành gai. Phiến lá hinh bầu dục, hai 
bên gân giữa có hai đường cong lỗi - gân giả, tương 
ứng với hai nếp gấp của lá trong chói, hoa nhỏ, mọc 
đơn, hoặc có 3-4 cánh mọc chung ở một kẽ lá. 

Quà hình trứng, khi chín có màu đỗ, có một hạt, 
trong hạt có một nhủ. Mỗi năm có thể hái lá nhiều 


20 


làn, lá coca là nguyên liệu chính để chiết ra chất 
Cocam. Dược si Gedecke là người đầu tiên chiết xuất 
ra Cocain vào năm 1955. Lúc đó ancaloit này được gọi 
là erythroxylin. Cho đến năm 1959 Niemane mới đổi 
tên chất này thành Cocain. Trong lá coca n goài Cocain 
cón có mót só ancaloit khác nhu: CInamwvlcocain, 
Truxilococain và Tropococain. Năm 1980 Anrep dà xác 
định được cocain có khá năng gây mê tai chỗ. 

Từ thời xa xưa người dân Nam Mỹ đã sử dụng lá 
coca trong sinh hoạt bằng cách nhai lá coca với või, 
khi đó người sử dụng sẽ không còn cảm giác đói, làm 
việc khoe hơn, tinh thần sảng khoái, ít mỏi mệt, 
nhưng dùng lá coca nhiều sé bị nghiện. Hiện nay ở 
Nam Mỹ có khoảng 5 triệu người nghiện nhai lá coca. 
ở nước ta hầu hết những người nghiện ma tuý ở 
những vùng sáu, vùng xa và các vùng đồng bào thiểu 
số là nghiện thuốc phiện hoặc các loại ma tuý khác 
còn không có người nghiện nhai coca vì trên thị 
trường ít xuất hiện. 


7. Heroin ià gi? 

Heroin là mót trong nhüng chát ma tuy nguy hiém 
dang được người nghiện ma tuý sử dụng nhiều, có giá 
thành cao và khả năng gây nghiện mạnh. heroin và 





'" Bộ Nội vu-Bau chỉ dao phòng chống ma tuý - Từ dien các chất ma tuý - 
NXB Công an nhân dàn 1998. 


21 


morphine đều có nguồn góc từ thuốc phiện, được tĩnh 
chế từ thuốc phiên, Heroin là chế phẩm được bán 
tổng hợp từ mocphine, nhưng độc hại hơn morphine 
nhiều, nó được coi là một trong những chất ma tuý 
độc hại nhất. hiện nay. Người sử dụng heroin chỉ sau 
vài làn sử dụng là có thể nghiện và lệ thuộc ngay vào 
nó. Khi đã nghiện heroin thì nó có khả năng phá huỷ 
cơ thể người nghiện rất nhanh, làm suy sụp cả về 
mặt thể chất và tinh thần. Chi cán một liều khoảng 
0,06g có thể làm người bị tiêm sốc thuốc chết ngay 

sau khi tiêm. Giá heroin rất cao giá hiện nay ở nước 
ta khoảng 18.000USD một cặp, tức là tương đương 
với 25.000 USD/kg. Heroin được coi là một mát hàng 
siêu lợi nhuận vi nếu Heroin được vận chuyển từ 
"Tam giác Vàng” đến Mỹ thì giá tăng gấp 10 lần. 

Heroin có tên khoa hoc là Diacetylmorphin. Công 
thức hoá học là C zH„jNo;. 

Tính chất: Tỉnh thể màu trắng, nóng chày ở nhiệt 
độ 170C. Tinh thé này dễ bi phân huỷ trong dung 
dịch kiểm. Hoà tan trong nước, ty 161/700; trong cồn 
Etylic 1/31; trong nuóc clorofoc 1/1,5; trong ete 1/100. 

Heroin thường được sản xuất duói dang bột, đóng 
thành bánh hình chữ nhật nặng khoảng 360gam, loại 
phổ biến hiện nay thưởng có nhãn ở bên ngoài là hình 
hai sư tử châu quả câu (còn gọi là sư tử hí cầu), ký 
hiệu 9999, 999, loại có ký hiệu ba ngôi sao năm cánh 


22 


hoặc có biểu tượng con voi. Ở nước ta bọn buôn lậu 
heroin thưởng bán lé, tức là được chia thành từng 
liéu nhỏ “tép” để bán cho người nghiện sử dụng bằng 
cách hút, hít. 


8. Amphetamine là gì? 

Amphetamine là một dạng ma tuý tổng hợp được 
sản xuất bí mật và xuất hiện đầu tiên ở Hà Lan sau 
này được lan truyền sang Châu Âu và các nước khác. 
Amphetamine được sản xuất dưới dạng viên nén, bột. 
hoặc viên con nhộng. Amphetamine gây kích thích 
mạnh hệ thần kinh trung ương, làm tăng sự co bóp 
của tim, co mach máu ngoai biên, tăng huyết áp. Với 
liêu lượng vừa phải Amphétamine có khả năng làm 
tăng sức lao động trí óc, giảm buồn ngủ, tăng thể lực. 
Khi sử dụng với liễu cao amphetamine gây trạng thái 
choáng váng, suy sụp, giảm thể lực, không muốn ăn, 
loạn nhịp tim. Amphetamine là một trong những 
chất gây nghiện nguv hiểm, người sử dụng sẽ nhanh 
nghiện và bi phá huy co thể nhanh chóng. 

Amphetamine có tên gọi khác là Racemic 
Desoxvnorephedrin. Có công thức hoá học là 
©;H,ạN. 

Tính chất: là chất lỏng, không màu, bay hơi chậm, 
hấp thụ CO, trong không khí tạo thành cacbonat, 


23 


nhiệt đệ sôi: 200-203"C. Hoà tan trong nước tỷ lệ 
1/50; tan trong côn etvlic, clorofoc và ete, tan hoàn 
toàn trong các Axít. Amphetamine có các dẫn chất là: 
Amphetamine Phosphat và amphetamine sulfat, 


9. Cocain ià gi? 

Như đã giới thiệu ở trên, cocain là một chát 
ancaloit được chiết xuất từ lá cây coca hoặc cũng có 
thể được tổng hợp từ ecgonin. Cocain có tên khoa học 
là Ben-l- ecgoninmethylester. Tên gọi khác là 
MethylBenzoylecgonine neurocaine. 

Tính chất: là bột tinh thé màu tráng, bay hơi nhe. 
Nhiệt độ nóng chảy là 96- 98"C, hoà tan trong nước ty 
lệ 1/600, trong côn etilic Ư7, trong clorofoc 1/0,5 và 
trong ete. Cocain công thức hoá học là:C,,H,,NO, . 
Thường được sản xuất dưới dạng bột hoặc ống tiêm 
1ml dung dịch 2%. 

Tác dụng của Cocain là gây tê, là chất độc và gây 
nghiện, nên chỉ sử dụng gây tê bên ngoài, vì vậy nếu 
sử dụng nhiều thì sẽ gây nghiện. 


10. Codeine là gi? 

Codein là những chất ancaloit chứa trong thuốc 
phiên hoặc điều chế bằng cách metyl hoá mocphin. 
Codein là tinh thé không màu, hoặc bột tinh thé màu 
trắng, nhiệt độ nóng chảy là 154-158"C. Hoà tan 
trong nước ty lệ 1/120, trong côn etylic 1/2, trong 


24 


lorofoe 1/0,5, trong ete 1/50. Dẫn chất gầm có Codein 
yydrochloride, Codeine phosphate và Codeine 
sulphate. Codeine thường được sản xuất dưới dang 
sột, viên nén hoặc sirocodeine. 


11. Morphine là gi? 

Morphine là một chất ma tuý được nhiều người 
nghiện sử dụng hiện nay. Morphine là một trong 
những chất ancaloit được chiết xuất từ trong thuốc 
phiện. Nó được sản xuất chủ yếu vì mục đích v học 
dưới dạng ống tiêm 1ml/0,01g- dang clohydrat viên 
nén bọc 10mg koặc 30-60 và 100 mg. Morphine có tác 
dụng giảm đau, gây ngủ. Do tác động trực tiếp lên 
thần kinh trung ương vì vậy dé gây nghiện. 

Morphine có. tên khoa học là: 7,8- dehvdro-4,5- 
epoxy- 3,6-dihvdroxv-N-methylmorphinan. Tên gợi 
khác là Morphia. Công thức là CH, NO, H,O. 

Tính chất: Là ancoloit của thuốc phiên. Bột tinh 
thé màu trắng, nóng chày ở nhiệt độ 254 - 256'C, hoà 
tan trong nước với ty lệ 1/5000; trong cần etvlíc 1/250, 
trong clorofoc 1/1500. Có các dàn chất là Morphine 
Acetate, Morphine Hydrochloride, Morphine Sulphate, 
Morphine tartrate. 

Hiên nav để phòng ngừa việc lạm dụng các chế 
phẩm có Morphine Nhà nước ta quản lý chặt chẽ loại 
thuốc gây nghiện này, tuy nhiên việc đò gi Morphine ra 


25 


chợ đen vẫn đang là một trong những nguyên nhân 
làm tăng thêm đội quân nghiện ma tuý hiện nay. 


12. Ecstasy lờ gi? 

Trong thời gian gân đây xuất hiện nhiều loại ma 
tuý tổng hợp gọn nhẹ, có giá thành cao và có khả 
náng gây nghiện rất nhanh, trong đó có Ecstasv. 
Ecstasy là mót dang ma tuy tóng hợp có tác dụng 
kích thần kinh mạnh. Đó chính là chất MDMA, có 
công thức là C, H,..NO,. Ecstasy được sản xuất dưới 
đạng viên nền, bột hoặc viên con nhộng với các kích 
cỡ và màu sắc khác nhau. 

Trước đây Ecstasy được sản xuất để điều trị bệnh 
tâm thần, từ những năm 1970 đến nay nó không được 
quản lý chặt chẽ và bị nhiều người lạm dụng. Hiện 
nay việc diéu trị bệnh nhân bằng Ecstasy dà bi 
nghiêm cấm. Ecstasy có khả năng gây nghiện nhanh, 
kích thích trực tiếp vào hệ thần kinh, gây hưng phấn 
cho hoạt động thần kinh làm tăng cường độ vận động 
của cd thé. Khi sử dung Ecstasy người sử dung có 
cảm giác sức khoẻ sung màn, làm tăng cường độ lao 
động và khả năng quan hệ tình đục. 

Tính chất: dạng kiểm, chất lỏng, sánh không màu, 
dạng muối; bột MDMA hydrochlorat nóng chảy ở 
nhiệt độ 147-148"C, hoà tan trong nước, cón etvlic, 
tan ít trong elorofoc và không tan trong ete. 


26 


13. Tỉnh hình té nan ma tuy ở nước ta hiện nay như thế nào? 

Theo thông báo của Chương trình kiểm soát ma 
tuý quốc tế (UNDCP) thi hiện nay trên thế giới có 
khoảng 300 triệu người nghiện, mỗi năm tiêu tốn 
hàng trăm tỷ USD vào việc sử dụng các chất ma tuý. 
Chỉ tính riêng nước Mỹ mỗi năm tiêu tốn khoảng 50 
ty USD cho việc sử dụng các chất ma tuý, số lượng 
ma tuý hàng năm sử dụng ở Mỹ chiếm 1/2 tổng số 
lượng ma tuý toàn thế giới, mặc dù dân số Mỹ chỉ 
chiếm môt ty lệ rất ít là 5% dán số thế giới. 

Cuói năm 2000, tại Hà Nói, Ban Nội chính Trung 
ương, Uy ban quốc gia phóng chống AIDS và tệ nạn 
ma tuý, mại dâm cùng với báo Nhân Dân phối hợp t6 
chức hội thảo nhân dịp 4 năm ngày Bộ Chính trị ra 
chỉ thị 06, ngày31-11-1996, đã tóm lược tình hình tệ 
nạn ma tuý như sau: 

Hiện nay khoảng 30 triệu người, chiếm 0,05% dân số 
thế giới nghiện ma tuý. Số thuốc phiện trồng bất hợp 
pháp trên thế giới năm 1998 là 3. 700 tấn, năm 1999 lên 
đến 6000 tấn- số người nghiện ma tuý ở Hà Nội là 
1887(12-1994) lén 7.800 (12-1997) và 10.001 (12-1998); 
tại thành phó Hô Chí Minh có 5996 người nghiện 
(1997) lên 10.038 (đầu năm 1999) và 16.729 người (6- 
1999) và đến 17.239 (2 -.2000). Với trên 10 vạn người 
nghiện ở Việt Nam (có 2617 người nghiện là hoc sinh, 
sinh viên), mỗi năm tiêu sài hết 2.000 ty đồng để hút 


27 


hít, tiêm chích. Trong số 24.181 người mác bệnh 
HIV/AI DS ở Việt Nam (tính đến 20-9-2000), 65% bi Tây 
nhiễm qua tiêm chích; 8595 nghiện ma tuý có tiên is 
tién sự, Trong 4 nàm từ cuói năm 1996 đến năm 2000 
Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng đã khám phá 
36.000 vụ phạm tội về ma tuý, bắt giữ 70.000 người 
pham tội, trong đó có 70 nguói nước ngoài, thu 8514.3 
kg thuốc phiên, 272 98 kg héroin, Trung binh số " 
pham tói tăng 30%; SỐ người phạm tội tăng 40%, l 


, 14. Vũng Tam giác vàng và vùng Lưỡi lim vàng tà ở đâu, 
no anh hưởng gi đến tình hình lệ nan ma luy trên thế giới và 
Việt Nam? 


Tình bình 16 phạm buôn lâu ma tuý quốc tế đang 
điền ra hết süc phức tạp, khối lượng ma tuý lưu 
thông trên thị trường thế giới trị giá 500 ty USD/I 
năm, "phuc vụ "48 triệu con nghién. Dia bàn hoat 
dóng cua loai tói pham này chủ yếu là khu vực 
Trung cận đông, Tây Á, Đông Nam Á, Mêhicô.. Đây 
là những khu vực trồng thuốc phiện lớn nhất thế giới, 
hàng năm các khu vực này sản xuất thuốc phiện lên 
idi 3.000 tấn mà nổi tiếng là vùng "Tam giác 
vàng (Myanmar, Lào, Thái Lan) và vùng "Lưỡi liềm 
vàng" (Ápganixtan, Iran, Pakistan). Buón làu ma tuy 
được tổ chức từ các nước sản xuất đến các nước là thị 
trưởng tiêu thụ rộng lớn. Châu Âu và Bác Mỹ là thi 


3œ 


trưởng Hêrôi lớn nhất thế giới. Phần lớn héróin dem 
bán ở Châu Âu bắt nguồn từ Tây Nam Á, nơi được ước 
tính là cung cấp 90% nhu cầu héróin cho Châu Âu 
trong thời gian gần đây. Đông á ước tính cung cấp 9/3 
nhu cầu héróin cho Bắc Mỹ. Vùng "Tam giác vàng” có 
ảnh hưởng rất lón đến tệ tạn ma tuý ở Việt Nam. Với vị 
trí địa lý có đường biên giới giáp nhiều nước như Trung 
Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan, ma tuý đã vào 
nước ta bằng nhiều con đường khác nhau (dường 
không, đường thuỷ, đường bộ) và trở thành một trong 
những trạm trung chuyển ma tuy đi Tây âu và các 
nước kháe. Theo dự đoán của Tổ chức cảnh sát hình sự 
quốc tế INTERPOL thì rất có thể trong tương lai Việt 
Nam sẽ bị coi là đỉnh thứ tư của “Tam giác vàng" và 
chịu ảnh hưởng tất lớn của khu vực này. 


15. Chát ma tuy, chốt gây nghiện, chếi hướng thán, tiền 
chát ma tuy, thuốc gôy nghiện, thuác hướng thán, cày có 
chữa chốt ma tuý là gi? 

Ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần 
được quy định trong danh muc do Chính phu ban 
hành, các chất ma tuý điển hình ở Việt Nam hiện nay 
như moócphin, héróin, thuốc phión, ma tu$ tóng hgp 
nhu ecstasy, hóng phién v.v... 

Chát gây nghiện: Là các chất kích thích hoặc ức 
chế thần kinh, dé gây tình trạng nghiện đối với người 
sử dụng. 


29 


Chất hướng thần: Là các chất kích thich, úe chế thần 
kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dung nhiều làn có thể 
dẫn tới tinh trạng nghiện đổi với người sử dụng. 

Tiên chát: Là các hoá chất không thể thiếu được 
trong quá trình điểu chế, sản xuất chất ma tuý, được 
quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. 

Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thân: Là các loại 
thuốc chữa bệnh được quy định trong các danh mục 
do Bộ v tế quv dinh có chứa các chất gây nghiện và 
các chất hướng thần. 

Ví dụ: Các loại thuốc tân được gây nghiện như morphin, 
codein, pethedm, dolasan, diadepam, xeduxen, valium,.. 

Các loại cây có chứa chát ma túy nhu cây thuốc 
phiện, cây cần sa, cây côca hoặc các cây khác có chứa 
chất ma tuý do Chính phủ quy dinh. 

Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma 
tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ 
thuộc vào các chất này. 


16. Vấn đề hợp tác quốc të trong dáu tranh phóng, chóng 
ma fuy được pháp luật quy dinh nhu thế nào? 


Té nạn ma tuý dang hoành hành trên pham vi 
toàn cầu. Đấu tranh phóng chóng ma tuy là nhióm vu 
của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Bọn tội 
phạm về ma tuý đã hình thành nhiều băng nhóm tội 
phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia gây khó 


30 


khăn không nhỏ cho quá trình đấu tranh phòng 
chống tội phạm này. Mặt khác tệ nan ma tuý đã kéo 
theo biết bao hậu quả nguy hiểm cho xã hội, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự 
an toàn xã hội. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong 
đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma tuý là 
một vấn dé mang tính tất vếu để đẩy lùi tệ nạn ma 
tuý trong pham vi mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế. 

Luật phóng chóng ma tuý được quốc hội khoá X, ky 
họp thử 9 thông qua tháng 12 nắm 2000, đã quy định 
một chương về hợp tác quốc tế về phòng chống ma tuý. 

Theo Điều 46 luật phòng chống ma tuý quy định: 
Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác 
quốc tế đa phương và song phương trong lĩnh vực 
phòng chống ma tuý. Tình thần hợp tác quốc tế trong 
phòng, chống tội phạm về ma tuý trong Luật phòng 
chống ma tuý thể hiện quan điểm, chính sách và 
đường lỗi của Đăng và Nhà nước ta đôi với vấn để 
phòng, chống tệ nạn này. 

Việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống 
ma tuý cũng được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc 
của pháp luật quốc tế đó là việc hợp tác quốc tế về 
phòng chống ma tuý trên nguyên tắc tôn trọng độc 
lập, chủ quyền quốc gia với các nước trong khu vực 


3 - Ma Tug 3l 


Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới. Đồng 
thói Luật phòng chóng ma tuý cũng khuyến khích các 
tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác 
với các cơ quan, tổ chức Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau về 
cơ sở vật chất, công nghệ và đào tạo cho hoạt động 
phòng chống ma tuý. 

Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả về hợp 
tác đấu tranh phòng chống ma tuý, Việt Nam đã 
tham gia ký kết các công ước quốc tế về phòng chống 
ma tuý và ký kết nhiều hiệp dinh hợp tác đấu tranh 
chống các tội phạm về ma tuý với các nước. Ngày 1-9- 
1997 Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã ký quyết định số 798/QD - CTN tham gia ba 
công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma tuý. Bao 
gồm: Công ước thống nhất về các chất ma tuý năm 
1961; Công ước về các chất hướng thần năm 1971; 
Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất 
hợp pháp các chất ma tuý và chất hướng thần. 
nám1988. Ngoài ra, để cụ thể hoá việc hợp tác quốc tế 
trong đấu tranh phòng, chống ma tuý nước ta còn ký 
kết với 15 hiệp dinh cấp Chính phủ và cấp Bộ về hợp 
tác về phòng chống ma tuý, các tội phạm về ma tuý. 
Như ký hiệp dinh tạm thời với Cộng hoà nhân dán 
Trung Hoa ngày 7-11-1991; Ký với Liên bang 


32 


Mianma ngàyll-3-1995; ký với Cộng hoà dân chủ 
nhân dân Lào 6-7-1998; Ký với Thái Lan 7-10- 1998; 
ký với Chính phủ vương quốc Campuchia 1-6-1998; 
ký với Cộng hoà Liên bang Nga... Bên cạnh đó trong 
nhiều công ước quốc tế về đấu tranh chống tôi phạm 
mà nước ta tham gia ký kết còn bao hàm cả các quy 
định về đấu tranh chống tội phạm về ma tuý. 

Việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống 
tội phạm về ma tuý sẽ trên cơ sở nội dung các điều ước 
quốc tế mà Việt Nam và các nước liên quan có ký kết. 

Hop tác quốc tế trong đấu tranh phóng chống ma 
tuý Nhà nước ta sẽ ưu tiên cho nước ký kết điểu ước 
quốc tế song phương với Việt Nam sự tương trợ tự 
pháp trong diéu tra, truy tố, xét xử các tội phạm về 
ma tuý. Trong những trường hợp yêu cầu tương trợ tu 
pháp không phù hợp với các điểu ước quốc tế về 
phòng chống ma tuý mà Việt Nam đã ký kết hoặc 
tham gia và pháp luật Việt Nam hoặc yêu cầu tương 
trợ tư pháp ảnh hưởng đến chủ quyền an ninh quốc 
gia và các lợi ích quan trọng khác của Việt Nam thì 
sẽ bị Việt Nam từ chối, Nếu Việt Nam và nước có liên 
quan chưa tham gia ký kết các điều ước song phương 
hay đa phương trong phòng chống ma tuý thì sự hợp 
tác sẽ được tiến hành trên cơ sở thoả thuận trực tiếp 
giữa hai cơ quan tư pháp và pháp luật của hai nước, 


m 
tủ 


Đồng thời, theo Luật phóng chóng ma tuy thì Nhà 
nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng 
hoá có kiểm soát trên cơ sở điểu ước quốc tế mà Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia để phát hiện, truy cứu 
trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về ma tuý. 


17. Ngày quốc tế phóng chống ma tuy tà ngày nào, ý 
nghĩa của nó? 

Ngày 26-6-1988, Liên hợp quốc cùng với Uy ban 
các tổ chức phi chính phủ về vấn đề phòng chống ma 
tuý đã phối hợp với phòng thông tin Liên hợp quốc tổ 
chức buổi tuyên truyền về tác hại của ma tuý và các 
hoạt động phòng chống ma tuý. Và từ đó Liên hợp 
quốc lấy ngày 26-6 hàng năm là ngày quốc tế phòng 
chống ma tuý. 

Ngày quốc tế phòng chống ma tuý có ý nghĩa quan 
trọng đối với việc đấu tranh phóng chóng hiém hoa 
ma tuý trên pham vi toàn cầu. Ngày quốc tế phóng 
chóng ma tuý như là một bản thông điệp gửi dón 
nhân dân toàn thế giới. Vào ngày này hầu hết các 
quốc gia đều tổ chức phát động, tuyên truyền tác hại 
của ma tuý, bài trừ ma tuý và kêu gọi mọi người tích 
cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý. 


18. Vi sao nói, mơ tuý lò bạn đồng hành của càn bệnh thế 
ky HIV-AIDS và các té nan xà hội khác? 

Hiện nay theo thông báo mới nhất cua Uy ban 
quốc gia về phòng chống HIV-AIDS thì tính đến 


34 


ig 9 năm 2001 cả nước đã phát hiện hơn 40 nghìn 

5i bị nhiễm HIV-AIDS trong đó đã có hàng nghìn 

ài phát bệnh và chết. HIV-AIDS dang là hiểm hoa 

hiện nay trên thế giới có hàng 
u người bị nhiễm HIV-AIDS và nó đang bị coi là 
bệnh thế ky mà y học thế giới đang phải bó tay: 
ười bị nhiễm HIV-AIDS nhận một bản án từ hình 
‡ến thời điểm hiện nay mặc dù các nước có ngành y 
c phát triển đã đầu tư hàng chục triệu USD hàng 
m nhưng vẫn chưa tìm ra thuốc để đặc trị cán 


nh này, Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì 


IV.AIDS bi truyền nhiễm qua 3 con đường là: 
img máu; đường quan hé tình duc; qua sinh sản 
nẹ sinh ra con). Và con đường lây nhiễm qua đường 
áu là chiếm tỷ lệ cao, có thể qua truyền máu, qua 


i dụng chung những vật dụng có máu của người bị 


hiễm, bệnh nhu dùng chung đao cạo, X1 lanh tiêm... 


"vong quá trình tiêm chích ma tuý người nghiện 


hường dùng chung xi lanh tiêm, một xị lanh được 
lùng cho nhiều người và không thể xác định được 
người nào là người đã nhiễm HIV-AIDS, vì vậy nguy 
cơ lây nhiễm cao, chỉ cần một người bị nhiễm HIV mà 
sử dụng có thể gây lây nhiễm cho nhiều người tiếp 
theo và một thực tế đã chứng mình ä nước ta là 
những đôi tượng nghiện hút ma tuý có ty lê nhiễm 

những người nghiện 


toàn nhân loại, 


2 


HIV- AIDS cao nhất. Ngoài ra, 


35 


hút ma tuý thường có cuộc sống buông thả, không 
làm chủ được bản thân, dé tham gia vào các té nạn xà 
hội khác như mại đâm củng là một con đường làm ho 
bị lây nhiễm HIV-AIDS. 

Ma tuý luôn gắn liền với các tệ nạn xã hội khác, sở 
di nói việc sử dung ma tuý dẫn đến nhiều tệ nạn xà 
hội khác vì người nghiện ma tuý thường sống buông 
thả, khi sử dung ma tuý thường bi áo giác, kích thích 
hoặc ức chế thần kinh làm hạn chế khả năng nhận 
thức và khả năng điều khiển hành vi của mình do tác 
dụng của ma tuý đối với thần kinh. Vì vậy việc thực 
hiện hành vi dễ lệch chuẩn xã hội, dé vi pham pháp 
luật. Mặt khác các chất ma tuý được bán trên “thị 
trường đen” hiện nay như thuốc phiện, hêrôin, 
Ecstasy, ma tuý tổng hợp khác v.v..déu có giá rất 
đất, một người nghiện ma tuý sử dụng một ngày có 
thể hết hàng trăm nghìn đồng trong khi đó thu nhập 
hàng ngày không đáp ứng cho người nghiện vì vậy 
khi lên cơn nghiện thì họ không từ bỏ thủ đoạn gì 
miễn sao thoả mãn được cơn nghiện của minh như 
trộm cáp, cò bạc, lừa đảo thậm chí cả cướp của giết 
người... Chính vì vậy có thể nói ma tuý luôn gắn liên 
với các tệ lạn xã hội và tội phạm. 


36 


CHƯƠNG II 
CAI NGHIÉN MA TUY 


19. Ma tuý có tác hai gì đối với người nghiện và xà hội? 

Ma tuý đang là hiểm hoạ chung của nhân loại, tác 
hại của ma tuý không thể lường hết, để nói lên tác 
hại nghiêm trọng của ma tuý trong dòi sống xã hội 
ngày 26. 6 1992, Tổng thư ký Liên hợp quốc Buotros 
Gali đã đọc bản thông điệp có đoạn ghi: “Trong những 
năm gần đây, tình trạng nghiện hút ma tuý đã trở 
thành hiểm hoạ lớn của toàn nhân loại. Không một 
quốc gia, dân tộc nào thoát ra ngoài vùng xoáy khủng 
khiếp của nó để tránh khỏi những hậu quả do nghiện 
hút và buôn lậu ma tuý gây ra. Ma tuý đang làm gia 
tăng tội phạm, bạo lực, tham nhũng, vất cạn kiệt 
nhân lực, tài chính, huỷ diệt những tiểm năng quý 
báu mà lē ra phải được huy động cho phát triển kinh 
tế: xã hội, dem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. 
Ma tuý dang làm suy thoái nhân cách, phám giá, tàn 
phá cuóc sóng yén vui cüa gia dinh, gây xói món dao 
ly, kinh tế xà hội...Nghiêm trong hơn ma tuý còn là 
tác nhân của căn bệnh thé kỷ HIV-AIDS phát triển”. 


37 


a-Tác hại của ma tuý với bản thân người nghiện: 

- Ma tuý gây rối loạn sinh lý của người nghiện. 
Người nghiện ma tuý sẽ bị loạn nhịp tim, tăng huyết 
áp, thần kinh bị rối loạn, dé gây mất ngủ, co thể Suv 
nhược, gầy còm ốm vếu. Khi lên con nghiện thì người 
đau đớn, quàn quai, rên rỉ, thậm chí co giật, chảy 
nước miếng,... Nếu người dang mang thai mà nghiện 
ma tuý thì dễ sảy thai, đẻ non hoặc gầy suy dinh 
dưỡng cho con, đứa trà dé bị cồi xương, chậm lớn. 
Nhìn chung người nghiện ma tuý rất có hại cho sức 
khoẻ và dé bị nhiễm các bệnh khác như các bệnh xã 
hội, bệnh ngoài da, bệnh gan, thận, bệnh AIDS...Vì 
vậy không có tuổi thọ cao. 

Người nghiện ma tuý thường xa lánh mọi hoạt 
động xã hội, không thích tham gia các hoạt động xã 
hội, thui chột quyết tâm, nghị lực, không muốn học 
hành, lao động, đầu óe luôn chỉ nghĩ tới ma tuý và 
như cầu thoả mãn cơn nghiện. 

Người nghiện ma tuý đễ gây ra các tai biến đo tiêm 
chích như nhiễm trùng máu, viêm gan, viêm loét tĩnh 
mach, và là con đường lây nhiễm HIV có nguy cd cao 
nhất. Hiện nay có khoảng 70% người nghiện ma tuý 
bị nhiễm HIV/AIDS do tiêm chích ma tuý. 

Việc nghiện hút ma tuý còn là con đường tiêu tán 
tài sản nhanh nhất, làm bần cùng hoá gia đình người 


38 


nghiện, phá hoại hạnh phúc gia đình. Ma tuý là môt 
trong những nguyên nhân làm tan vỡ gia đình và đưa 
người nghiện đi vào con đường tội lỗi. Từ ma tuý có 
thể dẫn đến đánh đập vợ con, bất hiếu với bố mẹ, 
mâu thuẫn với anh em, hàng xóm, khi không có tiên 
để thoả mãn cơn nghiện thì sinh ra trộm cắp, cướp, 
lừa đảo thậm chí cả giết người ..dé thoả mãn cơn 
nghiện. 

b- Đối với xã hội: Tệ nạn ma tuý cũng ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến nhiều hoạt động xã hội. Ma tuý 
làm suy giảm sức lao động xã hội. Người nghiện ma 
tuý thì khả năng lao động sẽ suy giảm, trong khi đó 
thực tế cho thấy người nghiện ma tuý hiện nay lại 
chiếm tỷ lệ chủ véu là luc lượng thanh niên, lực lượng 
lao động chính của xã hội. Mặt khác số lượng người 
nghiện ma tuý ngày càng tăng kéo theo các chi phí 
cho phúc lợi xã hội cũng phải táng theo để chữa bệnh, 
cai nghiện cho người nghiện... Đồng thời ma tuý còn 
anh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, 
làm gia tăng các tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, buôn lậu, và 
các tội phạm về ma tuý. Nhiều trường hợp người 
nghiện ma tuý đã đi vào con đường phạm tội để lấy 
tiên thoả mãn cơn nghiện, như trộm cắp, bán lẻ ma 
tuý để lấy tiên hút, chích v.v... Ma tuý còn là một 
trong những nguyên nhân làm bùng nó số lượng 


39 


người nhiễm căn bệnh thế ky HIV/AIDS tao nén nỗi 
lo lớn cho xã hôi: 


20. Vi sao sử dung ma tuý lai gây nghiện? Quá trình đó 
dược diễn ra như thé nào? 

Do những nguyên nhân khách quan và những 
nguyên nhân chủ quan khác nhau mà nhiều người đã 
tìm đến với ma tuý. Thông thường những Người tìm 
đến với ma tuý đều thiếu kiến thứe, hiểu biết về tác 
hại của ma tưý mà tham gia sử dụng, nhiều trường 
hợp do tò mò mà hút thử, nhiều người muốn tìm 
những cảm giác khoái lạ, bị lôi kéo, ép buộc hoặc a 
dua với ban bè mà sử dụng ma tuý. Trong một số 
trường hợp có người do hụt hãng, bế tắc về tư tưởng, 
vé cuộc sống, bất mãn với gia đình, xã hội hoặc đang 
dó trong hôn nhân mà dẫn đến sử dụng ma tuý và lao 
vào con đường nghiện ngập. 

Người sử dụng ma tuý lúc đầu chỉ gầy những cảm 
giác khác lạ về thần kinh nhưng sử dụng nhiều tạo 
thành một phản xạ có điều kiện (hiện tượng quen 
thuôc). Cơ thể con người bình thường khi không sử 
dụng các chất ma tuý thì dưới vỏ não tự tạo ra một 
chất morphin, chất này như một chất dé kháng làm 
giảm mệt mỏi, đau đón trong cơ thể, làm phục hồi sức 
khoẻ, đảm bảo cơ chế tự điều chỉnh của ed thể. Khi sử 


40 


dụng các chất ma tuý thì làm cho cơ thể sảng khoái, 
hung phấn, cảm giác "tỉnh táo” . “lâng lång” ảo giác, 
làm thay các chức năng của mor phm (tự sinh) trong 
cơ thể. Khi mới dùng lần đầu thì ma tuý làm rôi loạn 
hoạt động sản xuất Morphin trong cơ thể, nhưng khi 
dùng nhiều lần thì hoạt động sản xuất Morphin trong 
ed thể sẽ ngừng hoạt động và bị phụ thuộc hoàn toàn 
vào morphine nhân tạo (qua tiêm chích, hút hít...) 
được đưa vào cơ thể. Chính vì vậy khi cơ thể không 
được đáp ứng một lượng morphine nhất định thì làm 

mất thăng bằng, rối loạn mọi hoạt động tâm, sinh lý 
của người sử dung (nghiện). 

Qua thực tiễn theo đõi công tác cai nghiện cho thấy 
quá trình mắc nghiện ma tuý thường diễn ra theo 
các giai đoạn sau: 

Giai đoạn thứ nhất: Dùng thử ma tuý những lần 
đầu, tim cảm giác khác lạ và khi không sử dụng thì 
thấy nhat nhéo, thèm muốn. 

Giai doan thứ hai: Ma tuý trở thành nhu cầu, 
không chịu đựng được khi không được sử dụng và tìm 
mọi cách để tìm kiếm. 

Giai đoạn thứ ba: Số lần dùng và liêu lượng ma tuý 
dùng ngày càng nhiều, 

Giai đoạn thứ tư: Người nghiện ma tuý bất đầu 
nhận thức được tác hại về việc sử dụng ma tuý và 


4i 


đấu tranh với bản thân để cai nghiện ma tuý nhưng 
việc cai nghiện lặp ởi lặp lại, cai rỗi lại nghiện...người 
phạm tội không chiến tháng nổi sự giầy vò của cơn 
nghiện và không thể cai nổi. 

Giai đoạn thứ năm: Là giai đoạn người nghiện lệ 
thuộc hoàn toàn vào ma tuý. Đây là giai đoạn rất 
nguy hiểm người nghiện ma tuý bị khủng hoảng về 
tinh thần, không làm chủ được bản thân, tự huỷ hoại 
minh, có thé hao mòn và cuộc sống trở thành vòng 
luán quán, trở thành mối nguy hiểm đe doa gia đình 
và xã hội. 


21. thủng nguyên nhán chính dẫn đến việc nghiện ma 
tuý lò gì? 

Tinh trạng tệ nạn nghiện ma tuý như hiện nay à 
nước ta do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 
quan khác nhau, song qua nghiên cứu thực trạng 
công tác phòng, chống ma tuý ở nước ta trong giai 
đoạn vừa qua cho thấy tình trạng nghiện ma tuý như 
hiện nay chủ vếu là do một số nguyên nhân chính 
sau: 

- Bản thân người nghiện ma tuý thường là những 
người không có nghị lực, không có bản lĩnh, sống 
buông thà, kém rèn luyện, thích tìm các cảm giác 
khoái lạ, thiếu hiểu biết về tác hại của ma tuý mà 
tìm đến với ma tuý. Lúc đầu người nghiện ma tuý 


42 


thường chỉ sử dung ma tuý để thoả mãn Sử tỏ mò, tìm 
hiểu , nhưng bản thân họ không ý thức được ma tuý 


đã trói chặt cuộc sống của họ từ lúc nào, 


- Tình trạng thất nghiệp, thiếu công ăn việc làm 
ngày càng đông đó là một vấn dé xà hội đang được 
chú trọng, đây là môt trong những nguyên nhân làm 
tăng thêm đội quân nghiện hút ma tuý. Từ việc thiếu 
việc làm, sống lêu lổng, tụ tập thành băng, nhóm để 
tham gia các tệ nạn xã hội để giải sầu “nhàn eu vi bất 
thiện” dẫn đến trộm cắp, cờ bạc, ma tuý, mại dàm,... 
Nhiều người không có việc làm, không có thụ nhập, 
hoặc tham gia nhiều nghề nghiệp khác -nhau như cửu 
vạn, lái xe ôm, đào đãi vàng... vẫn không nuôi sống 
nổi bản thân sinh ra chán chường, bế tắc, bất lực mà 
tìm đến với ma tuý. Nhiều trường hợp những người 
đang trong tình trạng như trên lại có sự lôi kéo, dụ 
dỗ, ép buộc hoặc bị các phần tử xấu lừa gạt mà lao 
vào con đường tiêm chích, hút hít ma tuý. 

- Có một số người ở vùng sâu, vùng xa, là người 
dân tộc thiểu số sử dụng ma tuý theo phong tục tập 
` quán lạc hậu, tự sản, tự tiêu và coi sử dụng thuốc 
phiện cũng như những sinh hoạt khác trong đời sống 
hàng ngày họ thiếu hiểu biết về tác hại của thuốc 
phiện mà vô tình đưa bản thân và cả gia đình đi vào 
vóng xoáy nghiện ngập của “nàng tiên nâu”, 


- Đối với các em thanh thiếu niên thì con đường 
đến với ma tuý do nhiều nguyên nhân khác nhau 
nhưng chủ vếu là đo sự quản lý giáo dục của gia đình 
và nhà trưởng thiếu chặt chẽ. Các em nhỏ thường tà 
mò, bát chước, hoặc bị người lớn dụ dỗ, lôi kéo sử 
dụng sau khi đã sử dụng thì dễ bị khống chế hoặc lệ 
thuộc, qua nghiên cứu thực trạng các em ở lứa tuổi 
thanh, thiếu niên nghiện ma tuý cho thấy hầu hết 
các em bị mắc nghiện là đều thiếu sự quản lý giáo 
dục của gia đình , người thân và nhà trường. Có thể 
do bố mẹ bó nhau, không được hoc hành, bố me mai 
buón bán làm.án mà buóng thà con cái, phó mác viéc 
giáo duc con cái cho xà hội. Hiện nay ở các thành phố, 
thị xà còn có nhiều gia dinh khá giả, có điểu kiện 
kinh tế tốt những giáo dục con cái sai phương pháp 
như nuông chiều con, để con lao vào cuộc sống ăn 
chơi dua đòi mà sa vào cảnh nghiện ngập. 

- Việc buôn bán ma tuý hiện nay chưa bị chặn 
đứng, tệ nạn ma tuý còn có chiều hướng gia tăng, môi 
trường thiếu lành mạnh để có thể cách ly với ma tuý. 
„Đắc:băng: nhóm, đường dây buôn lậu ma tuý vẫn 
“thửa ibj.ngán- chậu triệt để, còn nhiều các ổ tiêm 
hit buôn 'bán-me tuỷ' lẻ chưa bị phát hiện và trở 
thành ngưồn cung cấp. ma tuý thường xuyên cho các 
con nghiện. Công tác quản lý Nhà nước về các chất 






44 


mạ tuý và các chất gây nghiện chưa tốt, vẫn còn 
nhiều sơ hở để người nghiện có thể lạm dụng những 
chất này. 

Để khắc phục, hạn chế tiến tới loại trừ tệ nạn ma 
tuý ra khỏi đời sống xã hội Đảng và Nhà nước ta đã 
có nhiều hoạt động tích cực như ban hành pháp luật 
về phòng, chống ma tuý, thực hiện chương trình 06 
của Chính phủ về phòng chống ma tuý, chương trình 
quốc gia về phòng chống ma tuý 2001-2005, tham gia 
các công ước quốc tế về phòng chống ma tuý của Liên 
hợp quốc, chương trình quốc tế về kiểm soát ma tuý 
UNDCP. Phát động phong trào phòng, chống ma tuý 
trong toàn dán, đẩy mạnh công tác đấu tranh với các 
tội phạm về ma tuý, xoá bỏ các diện tích tróng cây 
thuốc phiện ở các tỉnh phía bác,.. Tuy nhiên để thực 
hiện có hiệu quả việc ngàn chặn tình trạng nghiện 
ma tuý, chúng ta thấy cần phải tăng cường quản lý 
Nhà nước trong lĩnh vực này, giải quyết nạn thất 
nghiệp, tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma tuý, 
đẩy mạnh công tác cai nghiện, giải quyết tốt những 
vấn để xã hội sau cai nghiện, phát hiện kịp thời, xử lý 
nghiêm minh mọi hành vi vi phạm luật phòng chống 
ma tuý. Có như vậy mới có thể đẩy lùi tệ nạn ma tuý 
ở nước ta tr ong giai đoạn hiện nay. 


45 


22. Người nghiện ma luy thì biểu hiện như thế nào? . 

Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma 
tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ 
thuộc vào các chi này. 

Do ma tuý là những chất, những tién chất có khả 
nắng gây nghiện, gâv åo giác và có ảnh hưởng rất lớn 
đến hoạt động tâm sinh lý con người vì Vậy người 
nghiện ma tuý thường có những biểu hiện ra bên 
ngoài giúp chúng ta có thể qua những biểu hiện đó để 
sớm phát hiện được người thân của mình có nghiện 
ma tuý không để kịp thời có biện pháp ngăn chặn 
hoặc đưa đi cai nghiện. 

Thứ nhất về sinh hoạt, người nghiện ma tuý 
thường có những đảo lộn trong sinh hoạt, có biểu hiện 
chỉ tiêu nhiều tiền mà không giải thích được chỉ tiêu 
vào việc gì, hay xin tiên người thân quen, có biểu 
hiện lấy cắp tiền của gia đình, bố mẹ, hoặc trộm cắp 
vặt, thế chấp xe đạp, xe máy, đồ dùng sinh hoạt; hay 
bở công việc nửa chừng, bỏ học, hay giao du với các 
phần tử xấu trong xã hội, những người nghiện hút 
khác. Trong nhiều trường hợp người nghiện ma tuý 
còn có biểu hiện sống bẩn thiu, lười tám rửa, sợ nước, 
hay hút thuêe lá và thái độ cư xử với moi người xung 
quanh thất thường, xung qưanh nơi ở xuất hiện 
nhiều kim tiêm hoặc các dụng cu pha ché, dun n&u 
ma tuy... 


46 


Thứ hơi, về sức khoẻ, người nghiện ma tuý thường 
có các biểu hiện như: mất ngủ, sút cân, suy nhược cơ 
thể hay bị sốt nhẹ, sức để kháng trong cơ thể vếu, hay 
ngáp vát, buôn nôn, chảy nước mũi, nước mắt, vã mồ 
hôi, tiêu chảy, dé bị kích động hoặc trầm cảm lo âu, 
luôn muón xa lánh người thân; ở tay hoặc chán có 
nhiều vết tiêm chích của xi lanh hoặc bi trai ven, và 
ven, bị viêm nhiễm trùng hoặc bị các bệnh ngoài đa. 
Trong nhiều trường hợp nghiện ma tuý còn nhiễm 
HIV-AIDS hoặc bệnh gan. Với những người nghiện ma 
tuý khi lên cơn ngbiện thường co giật, sùi bọt mếp, 
đau nhức khắp người, cảm giác như có rói bò trong 
xương. Sau khi đã được thoả mãn (tiêm chích hoặc 
hút, hít...) thì thường có biểu hiện hưng phán cao, nói 
nhíu ludi, cử chỉ, động tác thiếu chính xác "dd, mát 
ướt đỏ, đồng tử teo, tìm chỗ yên tinh nằm như ngủ. 

Hiện nay trên thị trường có bán que thử để nhận 
biết người nghiện ma tuý gọi là que chỉ thị máu có 
bán tại các cơ sở y tế. Chỉ cần nhúng que thứ vào 
nước tiểu người cân thử theo hướng dẫn là có thể biết 
người được thủ có sử dụng ma tuý hay không. 


23. Cán phái làm gi khi phát hiện được con, em minh 
nghiện ma tuý? 

Gia đình là cái nói, là tổ ấm của mỗi con người, từ 
khi sinh ra cho đến tuổi trưởng thành, mỗi cả nhân 


4 - Ma Tuỷ 47 


luôn được sự che trổ của cha mẹ, anh chị em những 
người thân trong gia đình. Chính vì vậy gia đình có 
val trò to lồn trong việc giáo duc và hình thành nhân 
cách của mỗi cá nhân. Nhiều gia đình đã không hạnh 
phúc khi người thân của mình lao vào con đường 
nghiện ngập ma tuý, hạnh phúc gia đình bị đe doa, 
tài sàn bi khánh kiét, vg chóng ly hón, cuóc sóng gia 
đình luôn căng thẳng...Vì vậy chúng ta phải thấy rõ 
ma tuý luôn là kẻ thù của hạnh phúc gia đình, hãy 
bảo vệ gia đình, người thân của mình khỏi ma tuý. 

Khi phát hiện con em, người thân của mình nghiện 
ma tuý chúng ta phải nhanh chóng, chủ động báo cáo 
với chính quyền cà sở (Uy ban nhân dân, Công an cấp 
phường, xã) để kịp thời tổ chức cai nghiện cho họ, 
Việc phát hiện sớm và tổ chức cai nghiện kịp thời cho 
người nghiện có vai trò rất quan trọng vừa đảm bảo 
cho việc cai nghiện có hiệu quả, hạn chế tác hại của 
ma tuy với người nghiện vừa ngắn chặn người nghiện 
ma tuý có thể tham gia các tệ nạn xà hội khác hoặc 
bước vào con đường phạm tội. 

Cần tránh tư tưởng lo sợ ảnh hưởng uy tín của cá 
nhân hay gia đình, xấu hổ với mọi người xung quanh, 
với cd quan, tổ chức v.v... mà che giấu việc con em 
mình bị nghiện ma tuý, Thực tế cho thấy việc che 
giấu con em, người thần của mình bị nghiện ma tuý 


48 


sẽ cảng có hại cho chính bản thân người nghiện và 
gia đình họ. Việc cai nghiện ma tuý không phải là 
một việc làm đơn giản, việc tự cai nghiện cho nguoi 
thán trong gia dinh sé không có hiệu quả nếu thiếu 
sự phối hợp giữa gia đình và xà hội vì thiếu phương 
pháp, hướng dẫn của các bác Sỹ có chuyên môn... 
đồng thời nếu kéo đài thời gian thì người nghiện ma 
tuý sẽ nghiện nặng hơn, sức khoẻ yếu hơn, khả năng 
phục hổi sức khoẻ và thời gian cai nghiện sẽ lâu hơn, 
Chính vì vậy, ngay sau khi biết người thân của mình 
đã bị nghiện ma tuý hãy kịp thời báo cho chính quyền 
cơ sở, cảnh sát khu vực hoặc các cà quan chức năng 
khác để kịp thời có các biện pháp phòng ngừa, tiến 
hành tổ chức cai nghiện cho họ tại gia đình hoặc 
cộng đồng để họ nhanh chóng từ bỏ ma tuý và sống 
hoà nhập với cộng đồng. Cùng với việc báo ngav cho 
chính quyển cơ sở về việc người thân của mình 
nghiện ma tuý thì phải quản lý chặt chẽ người 
nghiện tránh trường hợp họ bỏ trốn hoặc có các hành 
vi khác vi phạm pháp luật. Theo dõi, cung cấp cho 
chính quyển, Công an những thông tin cần thiết về 
việc con em mình nghiện ma tuý nhu mua ma tuý từ 
đâu, sử dụng ma tuý cùng với ai, các ổ tiêm chích ma 
tuý hoạt động nhự thế nào. để Công an và chính 
quyển có các biện pháp kịp thời đấu tranh xóa bỏ các 


49 


tụ điểm phức tạp về ma tuý tạo môi trường lành 
mạnh để người nghiện không có điều kiện tiếp xúc 
với ma tuy. 

, 24. Người sử dung ma tuy thường dua ma tuj vào cơ thé 
bằng những cách nào? 

Qua thuc tién cóng tác phóng chóng té nan ma tuý 
cho thấy người nghiện ma tuý thường sử dụng ma 
tuý bằng các cách sau: 

- Dua ma tuý vào cơ thể qua đường hô hấp (nghiện 
hut): như hút cán sa, thuốc phiện hoặc bằng cách 
ngui, hít (héróin, cócain...). Người sử dung ma tuý hít 
bằng mũi hoặc bằng miệng qua ống nhựa hoặc hít 
khói hêrôin đốt trên giấy bạc. Với thuốc phiện người 
sử dụng thường chia thành những liều nhỏ (gọi là bi). 
Khi hüt cho vào chén, đĩa hoặc bát để đánh tơi "bóng" 
thuốc sau đó dùng táu để hút với đèn dầu thực vật. 
Người nghiện khi hút thường nằm nghiêng để người 
khác môi thuóe cho hút. Người nghiện ma tuý hút 
nhiều hay ít tuy thuộc vào mức độ nghiện, thông 
thưởng một người thường hút mỗi ngày khoảng từ 3.5 
bí, trường hợp nghiện nặng thì có thể hút đến 10 bị 
mỗi ngày. Người nghiện thuốc phiện ở nước ta chủ 
yếu là đồng bào dân tộc Ít người (hút thuốc phiện 
theo phong tục), và ở những vùng sâu, vùng xa. 


50 


- Đưa ma tuý vào cơ thé qua đường tuần hoàn 
(nghiện chích}: Đây là hình thức dưa ma tuý vào cơ 
bảng cách tiêm chích dưới da, vào báp thịt, tinh mach 
bảng xi lanh. Những chát ma tuý này ở thể lóng như 
héróin, côcain, mocphin, dolargan, selusen, diazepen... 
Cũng có trường hợp người nghiện còn trưng cất sái 
thuốc phiện để tiêm thẳng vào tĩnh mạch, trường hợp 
này rất nguy hiểm dé bị xốc thuốc gây tử vong. Sù 
dụng thuốc phiện đưới hình thức này nhanh chóng 
thoả mãn cơ nghiện và gây khoái cảm cuc mạnh vi vậy 
xu thế hiện nay có nhiều người sử dụng ma tuý bằng 
cách này, đặc biệt là những người nghiện là tång lớp 
thanh, thiếu niên ở các thành phố, thị xã, những nơi 
công cộng. Việc chích ma tuý có thể do chủ chứa thực 
hiện hoặc các người nghién tự chích cho nhau. 

- Đưa thuốc phiện vào cơ thể qua đường tiêu hoá: 
Người nghiện sử đụng ma tuý bằng cách uống, nuốt 
các loại ma tuý viên, ma tuý tổng hợp như séluxen, 
Ecstasy... hoặc nhai nuốt nhu nhai nuốt lá Cóca. 


25. Có những hinh thức cai nghiện ma tuy nào? ở nước ta 
hiện nay áp dụng những phương pháp nào dé cai nghiện 
ma tuy? 


* Theo Điều 37 Luật phóng, chống ma tuy thì có hai 
hình thức cai nghiện ma tuý chính là cai nghiện tại 


SI 


gia dinh và cộng dóng và được áp dụng với tất cả 
những người nghiện ma tuý. Cơ quan, tổ chức ở địa 
phương có trách nhiệm hỗ trợ, kiểm tra, giảm sát hoại 
động cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Việc 
tổ chức cai nghiện tại cộng đẳng và gia đình sẽ tiến 
hành theo quy định cụ thể của Chính phủ. 

Cai nghiện tại gia đình: Gia đình phát hiện con em 
mình nghiện ma tuý thì chủ động đến co sở y tế, các 
trung tám cai nghiện ở tinh thành phố hoặc gần nơi 
mình ở để về tự điều trị (heo hướng dẫn của bác sỹ) 
hoặc nhờ báe sỹ trực tiếp đến điều trị cho con em mình. 
Hình thức cai nghiện này phải được sự giám sát, theo 
dõi của Cảnh sát khu vực (Công an xã, phường, thị 
trấn), các đoàn thể địa phương và sự hướng dẫn của 
bác sỹ. Người cai nghiện được gia đình chủ đông chăm 
sóc, nuôi đưỡng theo điểu kiện bình thường. 

Cai nghiện tại cộng đồng: Hình thức cai nghiện này 
do chính quyền, Công an và các đoàn thể phối hợp với 
gia đình tập trung một số dôi tượng nghiện ma tuý đã 
tiến hành cai cắt cơn nghiện và quản lý tại địa bàn 
dân cư. Hình thức cai nghiện này có thuận lợi là người 
nghiện luôn được gần gũi với người thân trong gia 
đình và nhận được sự giúp đở từ người thân trong gia 
đình, gia đình có thể cùng với chính quyển địa 
phương động viên, khuyến khích người nghiện quyết 


52 


tâm cai nghiện. Những người nghiện có thể là bạn bè, 
hàng xóm quen biết nhau vì vậy họ gần güi nhau hơn 
để cùng nhau cố gắng cai nghiện. Hình thức cai 
nghiện này có điều kiện phát huy nguồn lực tại chỗ 
của các gia đình, chính quyển, các đoàn thể và nhân 
dân địa phương giúp cho việc cai nghiện có hiệu quả. 
Theo Điều 28 và Điều 29 Luật phòng chống ma tuý 
thì đối với những người nghiện đủ 12 tuổi trở lên đã 
được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hoặc dà 
được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà 
vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định 
thì phải dua vào co sở cai nghiện bát buộc( nếu là 
người từ 12 tuổi đến 18 tuổi thì dua họ vào cà sở cai 
nghiện bắt buộc dành riêng cho họ). Các trung tâm 
cai nghiện có thể ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện tuy thuộc 
từng địa phương. Trung tâm cai nghiện còn tiếp nhận 
những người tự nguyện đóng kinh phí để cai nghiện 
có sự bảo lãnh của gia đình. Hình thức cai nghiện 
này tạo điều kiện cho người nghiện tách khói môi 
trường ma tuý, không có diéu kiện tiếp xúc với ma 
tuý, cũng như sự lôi kéo cám dỗ của người khác sử 
dụng ma tuý. Người nghiện ma tuý có điều kiện cai 
nghiện theo đúng phác dô điều trị của thầy thuốc và 
được các bác sỹ có kinh nghiệm, am hiểu điều trị và 
giúp cho việc ổn định tâm lý cai nghiện. Các trung 


n 
tạ) 


tâm được trang bị cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho 
việc cai nghiện có hiệu quả, người nghiện được tập 
luyện để phục hồi sức khoẻ nhanh chóng, có điều kiện 
áp dụng những kinh nghiệm cai nghiện để chóng cắt 
cơn. Mặt khác cai nghiện tại các trung tâm cai 
nghiện, người cai nghiện còn có điều kiện để lao động, 
sản xuất và còn có thể được học nghề để sau khi cai 
nghiện có đủ điều kiện tái hoà nhập với cộng đồng. 

* Những phương pháp cai nghiện đang được sử 
dụng ở nước ta: Hiện nay trên thế giới đã có nhiều 
phương pháp cai nghiện ma tuý khác nhau, việc cai 
nghiện ma tuý đã được áp dụng các thành tựu của 
khoa học, v học nhằm nhanh chóng giúp người nghiện 
từ bó được ma tuy, để trò về với cuộc sống bình 
thường, hoà nhập với cộng đồng. ở nước ta, việc cai 
nghiện ma tuý cũng được áp dụng nhiều phương pháp 
nhưng chủ yéu là những phương pháp chính sau: 

Cai nghiện ma tuý được chia làm 3 giai đoạn là: 
Cai nghiện cắt cơn, giai đoạn phuc hổi chức năng cơ 
thể, giai đoạn để phòng tái nghiện trở lại. 

Giai đoạn cai nghiện cắt con: ở giai đoạn này, 
thường được tiến hành trong một khoảng thời gian 
ngắn từ 7 ngày đến 10 ngày (tuỳ thuộc vào thể trạng 
và mức độ nghiện của từng người), giai đoạn này ở 


54 


nước ta áp dung một số phương pháp điều tri cát cơn 
nghién sau: 

- Phương pháp không dùng thuốc (cai khan): 
Phương pháp này buộc người nghiện cách lv ma tuý 
đơn thuần dưới một chế độ quản lý chặt chẽ và không 
dùng thuốc. Phương pháp này thường được áp dụng 
với người mới mắc nghiện, nghiện chưa nặng, có 
quyết tâm cai nghiện. để áp dung có hiệu quả phương 
pháp này đòi hỏi phải cách ly người nghiện khỏi môi 
trường xã hội, giáo dục, giúp đỡ người nghiện có nghị 
lực để chống lại đòi hỏi của co thể khi thiếu thuốc, 
Vượt qua cơn nghiện bằng chính nghị lực, lý trí của 
mình. Kết hợp với huyện tập, thư giãn với tự ám thị 
và châm cứu của đông v. Phương pháp này giúp 
người nghiện bằng luyện tập nâng cao thể lực, chiến 
thắng những biến đổi thất thường vé tâm sinh lý do 
ma tu$ gây nên, đồng thời bằng xoa bóp, châm cứu 
làm giảm tác dụng của ma tuý đôi với thần kinh 
người nghiện. 

- Phương pháp dùng thuốc: Đây là phương pháp sử 
đụng các bài thuốc cổ truyền hoặc thuốc tây v để cai 
nghiện ma tuý cho người nghiện. Đây là phương pháp 
điều trị nhằm giải độc tố của các chất ma tuý trong 
người nghiện áp dụng dùng thuốc và các phương 


FT 


O khu toa 


pháp phẫu thuật giúp người nghiện cắt cơn và phục 
hồi thể trạng. 


- Phương pháp gây ngủ kéo dài: Đây là phương pháp 
dùng một số loại thuốc an thần và gây mê như: 
aminagin, nor inan, andarn... cho nguói ngủ nghién kéo 
dài tr ong mót khoảng thời gian nhất định giúp người 
nghiện giam duge sự đau đón, dày vò do thiếu ma tuý 
gây nên, Quá trình cai nghiên bàng phuong pháp này 
phai kêt hợp với việc tập luyện, xoa bóp, dùng thên 
thuếc bô để nắng cao thể tr ang của người nghiện. 

Ngoài ra trong thời gian qua chúng ta còn áp dung 
phương pháp cai nghiện cắt cơn bằng dùng thuấc 
HUFUSA của lương v Bùi Thị Phúc. Loại thuốc này 
được phép sản xuất theo quyết định số 1I/QLD.QD 
ngày 24- 5. 1997 của Cục truong Cục quản lý dược Việt 
Nam. Nhưng đến ngày 2]. -8-2000, Cục quản lý dược 
Việt Nam đã ban hành quyết định sõ 28/2000-QD. 
QLD rút số đăng ký của thuốc eai nghiện HUFUSA ra 
khỏi danh muc thuốc hỗ trợ cai nghiện được lưu hành 
trên thị ty ưỡng Việt Nam do tiêu chuẩn và tác dụng 
thuốc chưa đạt vêu cầu, 


ma tuy thường bi suy giảm nghiêm trọng về thể lực, 
quá trình nghiện ma tuý làm rối loạn nhiều hoạt 
động tâm sinh lý của cơ thể VÌ vàv sau cai nghiện cát 


56 


cơn việc phục hồi các chức năng của cơ thể cho người 
nghiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Người nghiện 
sau khi được cai cắt cơn không chỉ vếu duói về thể 
chất mà cả về tỉnh thần, rất cán sự giúp đổ, rèn luyện 
nâng cao thể lực trí lực để họ quyết tâm từ bỏ hẳn ma 
tuy. Qua trinh này có thé kéo dài tit 3 tháng đến 1 
năm, người nghiện được tham gia các hoạt động xã 
hội, tập thể dục, chơi thể thao nhẹ, tham gia các hoạt 
động văn hoá, văn nghệ, tham gia lao động sản xuất 
tạo điều kiện cho họ trở lại với cuộc sống bình thường, 
hoà nhập với cuộc sống cộng đồng. 

Giai đoạn dé phòng tái nghiện: Làm thế nào để 
người cai nghiện không tái nghiện là một vấn đề rất 
khó khăn, thực tiễn cho thấy việc tái nghiện chiếm ty 
lệ rất cao, thậm chí có những nơi số lượng tái nghiện 
trở lại chiếm đến 80%, và khi tái nghiện thì việc điều 
trị cai nghiện còn khó khăn hơn so với cai nghiện lần 
đầu rất nhiều. Để phòng tái nghiện trở lại đòi hỏi 
phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, xã hội và 
chính quyển địa phương cùng với nghi lực, quyết tám 
của người cai nghiện. 

- Cần theo dõi, quản lý người sau cai nghiện chặt 
ché, phải kiểm tra đột xuất xem người nghiện đã 
đoạu tuyệt với ma tuý thực sự hay chưa. Tạo điểu 
kiện cho người sau cai nghiện có công việc làm phù 


ST 


hợp, hoặc tổ chức cho họ học nghề để có việc làm, 
không để người sau cai nghiện có nhiều thời gian 
trống, sóng lêu lóng để có thể lại tìm đến với ma tuy. 

- Cần có các biện pháp tuyên truyền, giáo duc moi 
người có ý thức động viên, giúp đỡ người sau cai 
nghiện, không thành kiến, mặc cảm với người nghiện 
dé họ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu hoà nhập với 
cộng đồng. Gia đình có vai trỏ cực kỳ quan trọng đối 
với việc chống tái nghiện, việc động viên giáo dục, 
giúp dà kịp thời của người thân trong gia dinh sẽ 
giúp người nghiện tăng thêm quyết tâm cai nghiện. 
Gia đình có điểu kiện kịp thời nắm bát được tình 
trạng sức khoẻ, tâm tư nguyện vọng, diễn biến tâm lý 
của người sau cai nghiện để kịp thời uốn nắn, giáo 
dục họ không tiếp tục tìm đến với ma tuý. 

- Cần tạo điều kiện để người sau cai nghiện sống, 
làm việc trong môi trường lành mạnh, không có ma 
tuý. Kip thời ngàn chặn người sau cai nghiện nếu họ 
có các biểu hiện kết ban, giao lưu với các phần tử xấu, 
với các con nghiện khác để tránh bi dụ dễ, lôi kéo 
hoặc bị áp lực để sử dung ma tuý trở lại. 

Ngoài ra trên thế giới còn có một số phương pháp 
cai nghiện khác như: Phương pháp dùng thuốc đối 
kháng với ma tuý. Tức là dùng một số loại thuốc có 
tác dụng ngược lại làm mất tác dụng của ma tuý lên 


38 


hệ thần kinh (nalocphin, naloxon...); Phương pháp 
dùng các chất không gây nghiện để cai nghiện. Tức là 
dùng một số loại thuốc để điều trị làm giảm các triệu 
chứng nhiễm độc do ma tuý gáv ra; Phương pháp 
phẫu thuật so não... 

Nhìn chung, việc phòng, chống tái nghiện là một 
công việc khó khăn, quá trình này thường kéo đài đến 
2 năm hoặc lâu hơn, đòi hỏi sự nỗ lực của gia đình và 
xã hội cùng với nghị lực, quyết tâm cao của người cai 
nghiện thì mới đạt được kết quả cao. 


26. Sau khi cai nghiện ma Juy làm thé nào để không bi tới 
nghiện? 

Làm thế nào để người được cai nghiện ma tuý 
không tái nghiện đang là một vấn đề cất bách của xã 
hội, làm sao. để giảm ty lệ tái nghiện tiến tới không 
còn hiện tượng tái nghiện. Thực tế trong công tác cai 
nghiện ma tuý cho thấy nhiều người sau khi cai 
nghiện đã quay trå lại với ma tuý, vấn đề này có 
những nguyên nhân khách quan và chủ quan của nó. 

Về mặt xã hội thì việc tổ chức cai nghiện cho người 
nghiện ma tuý mặc dù đã được các ngành, các cấp 
quan tâm, Đẳng và Nhà nước ta đã có các quy định 
pháp luật làm cơ sở pháp lý cho những hoạt động 
này. Tuy nhiên, việc tiến hành tổ chức cai nghiện cho 
Hgười nghiện ma tuý và các hoạt động liên quan sau 


59 


cai nghiện thực hiện chưa được tốt. Các c3 sở cai 
nghiện ma tuý còn nghèo nàn, thiểu thốn vé cd sở vật 
chất, trang thiết bị, chưa có đội ngủ cán bó, y bác sỹ 
có trình độ cao đáp ứng đòi hỏi của công việc. Luật 
phóng chóng ma tuý dà được ban hành nhưng thiếu 
nhüng huóng dàn cu thé dé thuc hién có hiéu quà, 
đặc biệt là việc phối hợp các ngành, các cấp trong việc 
phòng chống tệ nạn ma tuý và tổ chức cai nghiện. 
Việc tổ chức giải quyết các vấn để sau cai nghiện 
chưa được tôt như còn thả lỏng, thiếu sự theo dõi, 
giám sắt người sau cai nghiện, chưa bố trí được công 
ăn, việc làm cho người sau cai nghiện, xã hội, gia 
đình còn có các mặc cảm đối với người sau cai nghiên, 
thiếu sự động viên quan tâm của gia đình và các tổ 
chức xã hội để người sau cai nghiện quyết tâm từ bỏ 
ma tuý, Mặt khác, môi trường xã hội còn nhiều tệ 
nạn ma tuý nên người sau cai nghiện có nhiều điều 
kiện để tiếp xúc với ma tuý, bị cám dỗ, lôi kéo và các 
áp lực để họ có thể tái nghiện. Điều đặc biệt là việc 
cai nghiện ma tuý ở nước ta đa số thực hiện chưa 
được đảm bảo đúng quy trình, người nghiện thường 
chỉ cắt con nghiện là đã được thả lỏng, việc tiến hành 
cai chưa triệt dé chưa dám bảo cho người cai được 
phục hói về thể chất, tinh thần dé họ đủ sức chiến 
thắng bản thân. 


60 


Về bản thân người nghiện: Người nghiện ma tuý 
thường là người kém nghị lực, không có ý thức rèn 
luyện, sống buông thả, quyết tâm cai nghiện không 
cao. Vì vậy, tự họ không chiến thắng nổi sự thèm 
muốn, sự cám dỗ của ma tuý mà lại quay trở lại con 
dường nghiện hút. Đồng thời, ma tuý là một loại chất 
độc khi dùng nhiều đến nghiện là hiện tượng quen 
thuốc, người nghiện không dễ gì có thể từ bỏ nó nếu 
không có sự nỗ lực cao của bản thân và sự giúp đỡ tận 
tình của gia đình và xã hội. 

Như vậy, để hạn chế sự tái nghiện ma tuý đòi hỏi 
gia đình người nghiện và xã hội phải có sự phối hợp 
chặt chẽ, phải đảm bảo cai nghiện triệt để cho người 
nghiện, giải quyết tốt những vấn dé sau cai nghiện 
như bố trí dạy nghề, giải quyết việc làm cho người 
sau cai nghiện, quản lý chặt chẽ người sau cai 
nghiện. Gia dinh và các cơ quan, tổ chức phải động 
viên người sau cai nghiện an tâm rèn luyện và từ bỏ 
hẳn ma tuý. Giúp người sau cai nghiện phục hồi thé 
chất, tinh thần, nhận thức rõ được tác hại của ma tuý 
để có quyết tâm từ bỏ ma tuý. Mặt khác Nhà nước 
phải có những quan tâm đúng mức đến công tác cai 
nghiện ma tuý, đầu tư cơ sở vật chất cho các trung 
tâm cai nghiện, đào tạo các bác Sy, cán bộ cai nghiện 
có trình độ chuyên món cao, khác phục những hạn 


61 


chế nêu trên trong công tác cai nghiện ma tuý để hạn 
chế mức thấp nhất hiện tượng tái nghiện. Hoàn thiện 
pháp luật, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuy, tạo môi 
trường lành mạnh, không có ma tuý để người sau cai 
nghiện không có điều kiện tiếp xúc trở lại với ma tuý. 


27. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta với những người 
nghiện ma tuy được thé hiện như thế nào? 


Theo Điều 25 Luật phòng chống ma tuý thì Nhà 
nước khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý; 
áp dụng chế độ với người cai nghiện ma tuý; tổ chức 
các cg sở cai nghiện ma tuý bắt buộc và khuyến khích 
cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các hình 
thức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng dóng; 
khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài hó trợ các hoạt động cai nghiện ma tuý. 

Người đã cai nghiện ma tuý được chính quyền cơ 
sở, gia đình và các tổ chức tiếp nhận, tạo điều kiện 
học nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt 
động xã hội để hoà nhập cộng đồng. 

Người nghiện ma tuý sau khi được giáo dục thuyết 
phục mà vẫn vi pham thì bị áp dụng các biện pháp 
hành chính, bị bắt buộc đưa vào cơ sở chữa bệnh ( cơ 
sở cai nghiện bất buộc), sau khí đã giáo dục nhiều 
làn, bị áp dung các biện pháp hành chính mà vẫn cố 


62 


tình sử dụng trái phép các chất ma tuý thì sẽ bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quv định của Bô luật 
hình sự. 


Các biện pháp xử lý đối với người nghiện ma tuý 
đều nhằm giáo dục, cài tạo họ, giúp đỡ họ từ bó ma 
tuý, sống hoà nhập với cộng đồng và trở thành công 
dân có ích cho xã hội. 


28. Người nghiện ma tuý và gia dinh họ có những quyền 
và nghĩa vụ gi? 

Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma 
tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ 
thuộc vào các chất này. 


Người nghiện ma tuý có quyền xin vào các cà sở cai 
nghiện ma tuý để cai nghiện và sau thời gian cai 
nghiện được gia đình, xã hội tạo điều kiện để làm ăn 
sinh sông tái hoà nhập với cộng đồng, tránh tái nghiện. 


Người nghiện ma tuý có nghĩa vu sau: 


- Tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của mình 
với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền ca sổ 
nơi cu trú và đăng ký bình thức cai nghiện. 


- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai 
nghiện. 


Gia đình người nghiện ma tuý có trách nhiệm: 


3 - Ma Tuy 63 


- Báo cho chính quyền cơ sở về ngươi nghiện ma 
tuý trong gia đình mình và tình trạng nghiện của 
người đó. 

- Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tai gia dinh 
theo su huóng dàn, giám sát cüa cán bó y tế và chính 
quyển co sở. 

- Theo dói, giám sát, phóng ngừa, ngăn chặn người 
nghiện sử dụng trái phép các chất ma tuý hoặc có 
hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội. 

-~ Hỗ trợ co quan có thẩm quyền đưa người nghiện 
ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai 
nghiện theo quy định của pháp luật. 

Theo khoản 2 Điều 35 Luật phòng, chống ma tuý, 
thì người nghiện ma tuý hoặc vợ chẳng người nghiện 
ma tuý, cha, mẹ của người chưa thành niên nghiện 
ma tuý có trách nhiệm đóng góp kinh phí cai nghiện 
theo quy dinh của Chính phú. Trường hợp có hoàn 
cảnh khó khăn thi được xét giảm hoặc miễn đóng góp 
kinh phí cai nghiện. 


29. Người nghiện ma tuy khi nào thi bi bát buộc vào cơ sở 
cai nghiện, ai là người quyết dinh, thói gian cai nghiện là 
bao nhiêu lâu? 


- Người nghiện ma tuý từ 12 tuổi trở lên đã được 
cai nghiện tại gia dinh, cộng dóng hoặc dà được giáo 


64 


duc nhiều lần tại xà, phường, thị trấn mà vẫn còn 
nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được 
dua vào cơ sở cai nghiện bát buộc. 

Biện pháp cai nghiện bắt buộc được áp dụng với 
người nghiện ma tuý trên cơ sở đã bị áp dụng biện 
pháp cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng 
hoặc đã được giáo duc tại xã phường, thị trấn từ hai 
lần trở lên mà vẫn không cai nghiện được. Cũng có 
thể áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc với người 
nghiện ma tuý khi mặc dù họ chưa được áp dụng các 
biện pháp nêu trên nhưng không có nơi cư trú nhất 
định nhằm đảm bảo công tác quản lý cũng như việc 
cai nghiện có hiệu quả. 

Thời hiệu áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, 
theo tại Điều 26 Pháp lệnh xử lý vị phạm hành chính 
năm 2002 được quy định như sau: Thời hiệu áp dụng 
biện pháp bắt buộc chữa bệnh (cai nghiện bắt buộc} 
dôi với người nghiện ma tuý là sáu tháng kể từ khi 
thực hiện lần cuối hành vi vi phạm. Tức là trong thời 
gian này người nghiện ma tuý không sử dụng ma tuý 
nüa thì không áp dung biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Nếu sau ba tháng kể từ khi thực hiện lần cuối hành 
vi vi phạm mà người vi phạm có nhiều tiến bệ rõ rệt. 
như không sử dụng lại các chất ma tuý, tích cực rèn 
luyện, lao động sản xuất, phục hồi sức khoẻ, chấp hành 


65 


tốt các đường lôi chính sách của Dang, pháp luật của 
Nhà nước... thì cũng không áp dụng biện pháp bát buộc 
chữa bệnh (cai nghiện ma tuý bắt buộc). 

- Chu tịch Uy ban nhân dán huyện, thị trấn, thành 
phố thuộc tĩnh được ra quyết định đưa người cai nghiện 
ma tuý vào cd sở cai nghiện bát buộc (Khoản 1 Điều 26 
Pháp lệnh xử lý vi pham hành chính và Điều 8 Nghi 
định số 34/2009/NĐ-CP). 

- Thời han cai nghiện ma tuý tai cà sở cai nghiện 
bắt buộc từ 1 năm đến 2 năm tuy mức độ nghiện của 
từng người, tình trạng sức khoẻ, phương pháp cai 
nghiện, và quyết tâm của người nghiện mà thời gian 
cai nghiện đài hay ngắn. 

Trường hợp người nghiện ma tuý tự nguyện làm 
đơn xin cai nghiện thì cũng được nhận vào ed sở cai 
nghiện bát buộc và không bi coi là xử phat vi phạm 
hành chính. Nếu là người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 
mà tự nguyện làm đơn hoặc được gia đình làm đơn 
xin cai nghiện thì được vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
dành riêng cho họ. 


30. Thử tục đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma tuý 
bắt buộc được quy dinh như thế nào? 


Theo tinh thần của Điều 28 - Luật phòng, chống 
ma tuý thì dua vào cơ sở cai nghiện ma tuý bát buộc 


66 


là việc đưa những người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi 
trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, công đồng 
hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị 
trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không cô nơi cư trú 
nhất định phải dua vào co sở cai nghiện bát buộc, 
trong lrường hợp này người nghiện ma tuý bị coi là 
đã bị xử phạt hành chính. 

Đối với người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn 
xin cai nghiện ma tuy tại cơ sở cai nghiện ma tuý bắt 
buộc thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sổ cai nghiện 
ma tuý bắt buộc và trong trường hợp này không bị coi 
là bị xử phạt hành chính, 

Với nội dung nêu trên thì, việc cai nghiện chọ 
người nghiện ma tuý tại cd sở cai nghiện ma tuý bắt 
buộc tổn tại dưới hai hình thức: Cưởng chế và tự 
nguyện, Dù tôn tại đưới hình thức nào đi chăng nita 
thì việc đựa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện 
ma tuý bắt buộc cũng phải tuân theo những trình tu, 
thu tục nhất định mà pháp luật quy định. Tại khoản 
4, Diéu 28 - Luật phòng, chóng ma tuy quy định: Tó 
chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế 
độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người nghiện mạ 
tuý từ 18 tuổi trở lên vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt 
buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính. 


67 


Theo Điều 93, Điều 96 Pháp lệnh xu lý vi pham 
hành chính năm 2002 và Nghị định số 34/2002/NĐ-CP 
của Chính phù thì thủ tục, hô sơ dé nghị đưa người vào 
cơ sở cai nghiện ma tuý sẽ được quy định như sau: 

- Đối với người có hành vi sử dụng trái phép các 
chất ma tuý cán áp dụng bién pháp dua vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc thì Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp xã 
nơi người đó cư trú xem xét, lập hê sơ gửi Chủ tịch 
Uy ban nhân dân cấp huyện. 

Nội dung hồ sơ bao gồm: tóm tắt lý lịch, bệnh án 
(nếu cớ), tài liệu về vi pham pháp luật của người đó và 
các biện pháp giáo dục, cai nghiện đã áp dụng, nhận 
xét của cơ quan Công an, ý kiến của Uy ban mát trận 
Tổ quốc và các tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan 
như: Đoàn thanh niên Cộng sản Hề Chí Minh, Hội cựu 
chiến bình, Hội nông dân, Hội phụ nữ... 

- Đối với công dán không có nơi cư trú nhất định thi 
Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện người 
nghiện ma tuý ở địa phương mình lập biên bản, báo cáo 
Chủ tịch Uy ban nhân dán huyện để giải quyết. 

Đối với những đối tượng do co quan Công an cấp 
tỉnh, cấp huyện trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý 
trong các vụ vi pham pháp luật mà thuộc đối tượng 
cán đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý bát buộc thì cà 
quan Công an đang thụ lý phải xác mình, thu thập 
tài liệu, lập hô sơ gửi Chủ tịch Uy ban nhân dân cáp 


68 


huyện để áp dụng biện pháp cai nghiện bát buộc đối 
với người đó. 

Hô sơ gồm có bàn tóm tắt lý lịch, bệnh án nếu có, 
tài liệu về vi pham pháp luật của người đó, biện pháp 
giáo duc đã áp dụng (nếu có). 

- Trong thời gian ba ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ cai nghiện do Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp xã 
gửi lên hoặc bién bản báo cáo về người nghiện ma tuý 
không có nơi cư trú nhất dinh thi Chủ tịch Uy ban 
nhân đân cấp huyện giao cho Trưởng phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 15 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phóng Lao dóng- 
Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Công an 
cùng cấp thám tra hó sơ, thu thập tài liệu, hoàn 
chỉnh hô sơ và gửi hồ sơ đến Hội dóng tư vấn. 

* Hội đồng tư vấn về việc dua vào cơ sở cai nghiện 
do Chủ tịch Uy ban nhân dán cáp huyện quyết định 
thành lập bao gồm Trưởng phòng Lao dóng- Thương 
binh và xã hội, Trưởng phòng tu pháp, Trưởng Công 
an, Chủ tịch Hội phụ nữ cấp huyện. Nếu người được 
để nghị đưa vào cơ sở cai nghiện là người chưa thành 
niên thì cần có thêm sự tham gia của Chủ tịch Uy 
ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp huyện tham gia. 
Trưởng phòng Lao động- Thương bình và Xã hội làm 
thường trực hội đồng tư vấn. Việc xét đuyệt hồ sơ sẽ 
được tiến hành trong thời hạn là 7 ngày. 


69 


* Quyết định dua vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
phải ghi rõ họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;, 
họ, tên, ngày tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư 
trú của người được dua vào cơ sở cal nghiện; nói dung 
hành vi sử dụng trái phép các chất ma tuý, điểu 
khoản, văn bàn pháp luật được áp dung; thói han và 
nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khói kiện 
đối với quyết định theo quy định của pháp luật. 

* Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được 
quyết định, cơ quan Công an cấp huyện có trách 
nhiệm đưa người phải phải chấp hành quyết định vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Thời han thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai 
nghiện được tính được tính từ thời điểm cơ sở cai 
nghiện bát buộc làm thủ tục tiếp nhận (Điều 9 Nghi 
định số 34/2002/NĐ-CP). 

* Chú ý: 

- Khi người nghiện ma tuý đã được dua vào cơ sở 
cai nghiện ma tuý bắt buộc thì những trường hợp sau 
đây phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với 
những người nghiện ma tuý khác để quản lý và chữa 
bệnh, đó là: 

+ Người nghiện ma tuý là người chưa thành niên. 


+ Người nghiện ma tuý là phụ nữ. 


70 


+ Người nghiện ma tuý là người có bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm. 

+ Người nghiện ma tuý là người đã cai nghiện 
nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự. 

- Riêng đối với những trường hợp người nghiện là 
những đối tượng đang bị tạm giam, phạm nhân trong 
các trại giam, trại viên của các cd sở giáo dục, học 
sinh của trường giáo dưỡng thì không thé dua vào co 
sở cai nghiện ma tuý bắt buộc được mà Nhà nước sẽ 
có quy định áp dụng phương pháp cai nghiện thích 
hợp đối với họ. Các cơ quan quản lý họ ở các ed sở này 
phải có trách nhiệm tổ chức và phối hợp chặt chẽ với 
co quan Y tế địa phương để thực hiện việc cai nghiện 
ma tuý cho họ theo quy định của Nhà nước. Nguồn 
kinh phí phục vụ cho việc cai nghiện ma tuý trong 
trường hợp này được chi từ các nguồn: Ngân sách của 
Nhà nước, sự đóng góp của người nghiện ma tuý và 
gia đình của người nghiện và các nguồn tài trợ của tổ 
chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 


31. HỒ sd cai nghiện đối với người nghiện tu nguyện xin 
vào cơ sở cai nghiện bát buộc quy định như thế nào? 

Người nghiện ma tuý tự nguyện xin cai nghiện 
được nhận vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc 
không coi là bị xử lý vi phạm hạnh chính. Theo quy 
định tại Điều 11, 12 Nghi định số 34/2002/NĐ-CP của 


71 


Chính phủ thì hồ sơ của người tự nguyện xin đi cai 
nghiện ma tuý bắt buộc được quy định như sau: 

Hå sơ của người tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện 
ma tuý bắt buộc bao gồm: 

1) Đơn xin vào cơ sở cai nghiện của cá nhân hoặc 
gia đình người tự nguyện cai nghiện, có xác nhận của 
Uy ban nhân dân cáp xà nơi cư trú. Đối với người 
nghiện dưới 18 tuổi phải có sự dóng ý của cha, me 
hoặc người đại diện hợp pháp. 

2) Bản sao giấy chứng minh nhân dán hoặc số hộ 
khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (kèm 
theo bản chính để đối chiếu). 

3) Bản cam kết cai nghiện của người tự nguyện 
hoặc người đại diện hợp pháp với co sở cai nghiện. 

Hô sơ nộp cho người đứng đầu có sở cai nghiện. 

- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
của người tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện, ngươi 
đứng đầu cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét hồ sơ và 
cán cứ vào khả năng của cơ sở ra quyết định tiếp nhận. 


32. Khi nào thi người nghiện ma tuý thuộc đối tượng bị áp 
dụng biện pháp dua vào cơ sở cai nghiện bát buộc được 
hoàn hoặc miễn cháp hành quyết dinh dua vào cơ sở cai 
nghiện bút buộc? 

Theo Điều 98 Pháp lệnh xu lý vi phạm hành chính 
năm 2002 thì những người sau đây được hoãn hoặc 


72 


miễn chấp hành biện pháp bát buộc chữa bệnh (trong 
đó bao gồm cà bién pháp cai nghiện ma tuý bát buộc) 
được quy định như sau: 

a. Người bị dua vào cơ sở bát buộc chữa bệnh (cai 
nghiện ma tuý bắt buộc) được hoãn chấp hành quyết 
định trong các trường hợp sau: 

- Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện tà 

cấp huyện trở lên; 

- Người đang có thai có chứng nhận của bệnh viện 
từ cấp huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 
36 tháng tuổi có đơn đề nghị được Uy ban nhân dán 

cấp xã xác nhận. 

Khi điều kiện hoán chấp hành không còn thì quyết 
định được tiếp tục thi hành. 

b. Người bi dua vào cơ sở chữa bệnh (cai nghiện bắt 
buộc) được miễn chấp hành quyết định trong các 
trường hợp sau: 

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của 
bệnh viện từ cấp huyện trở nên; 

- Trong thói gian hoãn chấp hành quyvết định mà 
người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp 
luật hoặc lập công. 

* Thẩm quyền quyết định việc hoàn hoặc miễn 
chấp hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh do Chủ tịch 
Uỷ ban nhân đân cấp huyện xem xét quyết định trên 


73 


cơ sở đơn đề nghị của người phải chấp hành quyết 
định đưa vào cơ sở chữa bệnh bất buộc (cai nghiện ma 
tuý bắt buộc). Trong trường hợp cán thiết Chủ tịch 
Uy ban nhân dân cáp huyện giao cho Trưởng phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Trưởng Công an cấp huyện thẩm tra các trường hợp 
cụ thể trước khi ra quyết định. 


33. Để 16 chức cai nghiện ma tuy bát buộc thi lấy nguồn 
kinh phí từ dàu? 


Để tổ chức cai nghiện cho các đổi tượng cai nghiện 
ma tuý bất buộc và tiến hành các hoạt động phục vụ 
cho việc cai nghiện ma tuý thì sẽ sử dụng kinh phí từ 
các nguồn sau: 

- Kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Hàng nắm Nhà 
nước phải đầu tư một. khoản kinh phí không nhỏ cho 
hoạt động phóng, chóng ma tuý, chỉ tính từ năm 1993 
đến năm 2000, đã tô chức cai nghiện cho 166.203 lượt 
người nghiện. Nhà nước đầu tu cho chương trình quốc 
gia 06-CP năm 1993-1997 là 300 tỷ đồng, riêng năm 
1999 là 40,4 tỷ đẳng. 

- Kinh phí từ nguồn đóng góp của người cai nghiện 
và gia đình họ. 

'- Các nguồn tài trợ từ tổ chức, cá nhân trong nước 
và ngoài nước. Đây cũng là nguồn kinh phí quan 


74 


trọng để tà chức cai nghiện ma tuý cho người nghiện, 
nhiều cá nhân tổ chức đã tài trợ nhiều khoản tiển lớn 
cho các hoạt động cai nghiện ma tuý góp phần cùng 
Nhà nước đẩy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi đồi sóng Xã 
hội, ví dụ như riêng năm 1999 UNDCP (chương trình 
quốc tế về kiểm soát ma tuý) đã viện trợ cho Việt 
Nam 3.330.087 USD. 

Theo quy định tai Khoản 2 Điều 35 của Luậi 
phòng chống ma tuý thì người nghiện ma tuý, vợ hoặc 
chồng của người nghiện ma tuý, cha, mẹ của người 
chưa thành niên nghiện ma tuý có trách nhiệm đóng 
góp kinh phí cai nghiện theo quy đỉnh của Chính 
phủ; trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thi được xét. 
giảm hoặc miễn đóng góp kinh phí cai nghiện. 

Có sở cai nghiện ma tuý được nhận các khoản đóng 
góp, tài trợ của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức 
trong nước, tổ chức cá nhân hước ngoài dé cai nghiện 
cho người nghiện và phải quản lý sử dung các khoản 
đóng góp, tài trợ đó theo quy định của pháp luật. 


75 


CHƯƠNG III 
CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI GIA ĐÌNH 
VÀ CỘNG ĐỒNG 


34. Cai nghiện ma tuy tai gia dinh và cộng đồng lò gi? 

Cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng là việc 
thực hiện các hoạt động y tế, tâm lý xã hội nhằm giúp 
người nghiện phục hôi nhân cách, sức khoẻ, sóng 
không phụ thuộc vào ma tuý; những hoạt động này 
được tiến hành ngay tại gia đình, xã phường, thị trấn 
(cấp xã) nơi người nghiện cư trú. 

Nhà nước khuyến khích người nghiện ma tuý tự 

cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện 

cho người nghiện có điều kiện hoà nhập với cuộc sóng 
gia dinh, cóng dóng và những người thân thích. Nhận 
được sự dóng viên, khuyến khích kịp thời của những 
người thân, các tổ chức xã hội, đoàn thể quân chúng 
tạo điểu kiện cho việc cai nghiện có hiệu quả. Dé đảm 
bảo hiệu quả của hoạt động cai nghiện đồi hỏi gia 
đình người nghiện ma tuý phải có trách nhiệm tích 
cực tham gia các hoạt động tổ chức cai nghiện tại gia 
đình và cộng đồng. 


76 


Đối tượng áp dụng cai nghiện ma tuy tại cộng đồng 
là những người nghiện không thuộc diện bị đưa vào 
cd sở cai nghiện bát buộc hoặc đang bi áp dụng biện 
pháp giáo dục tai xã, phường, thị trấn, dua vào 
trường giáo dưỡng, dua vào cơ sở giáo dục hoặc bi 
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử đụng trái 
phép các chất ma tuý. 

Thủ tục cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng 
đồng được thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Bộ 
Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế. 


Thời hạn cai nghiện ma tuý tại gia dinh và cộng 
đồng ít nhất là 6 tháng, và có thé kéo dài trong 
những thời hạn nhất định phụ thuộc vào tình trạng 
sức khoẻ của người nghiện, tỉnh trạng, mức độ 
nghiện và hiệu quả của công tác cai nghiện. 


35. Nguồn kinh phi để cai nghiện ma tuy tai gia dinh và 
cộng đồng được lốy tù đâu? 


Cai nghiện ma tuý cho người nghiện là một hoạt 
động phức tạp, ngoài sự quyết tâm của người nghiện 
ma tuý, sự hỗ trợ của các ngành các cấp, các tổ chức 
đoàn thể và sự động viên khuyến khích kịp thời của 
người thân và gia đình thì kinh phí đầu tư cho hoạt 
động này cũng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo 
cho việc cai nghiện có hiệu qua. 


77 


Chi phí tổ chức cho việc cai nghiện ma tuý tại gia 
đình và cộng đồng do người nghiện ma tuý, vợ hoặc 
chồng của người nghiện ma tuý, cha mẹ hoặc người 
giám hộ của người chưa thành niên nghiện ma tuý và 
gia đình người nghiện ma tuý có trách nhiệm đóng 
góp. Mức độ đóng góp kinh phí để cai nghiện ma tuý 
tại gia đình và cộng đồng sẽ được thực hiện theo quy 
định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ 
Tài chính. 

Đôi với những trường hợp người nghiện thuộc diện 
khó khăn, người chưa thành niên không nơi nương 
tựa, người được hưởng chính sách ưu đãi theo quy 
định của pháp luật thì sẽ được xét hỗ trợ tiền thuốc 
cai nghiện. 

Nhà nước khuyến khích, tạo điểu kiện để các tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ các 
hoạt động cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng 
đồng. Nhà nước có chính sách ưu dài với các tổ chức, 
cá nhân dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma 
tuý được vay vốn với lãi xuất ưu đãi. 


3ó. HÔ sơ ban dóu của người nghiện tai gia dinh vờ cộng 
đồng bao gồm những gi? 


Người nghiện ma tuý phải tự giác khai báo về tình 
trạng nghiện ma tuý của bản thân và đăng ký hình 


78 


thức cai nghiện. Nếu người nghiện ma tuý không tự 
mình khai báo, thì gia đình hoặc người giám hộ có 
trách nhiệm khai báo với Uy ban nhán dân cấp xã nơi 
cư trú về người nghiện ma tưý và tình trạng nghiện 
của người đó trong gia đình mình. 


Trường hợp người nghiện ma tuý tự khai báo với cg 
quan, tổ chức nơi làm việc thì cơ quan, tổ chức đó lập 
danh sách và thông báo đến Uy ban nhân dán cáp xà 
ndi người đó cư trú. 

Hó sơ ban đầu của người cai nghiện ma tuý tại gia 
dinh và cộng đồng bao gồm: 

1. Bàn tự khai báo về tinh trạng nghiện ma tuỷ 
của bản thân người nghiện hoặc biên bản, tài liệu 
việc gia đình hay người giám hộ khai báo với Ủy ban 
nhân cấp xã về người nghiện ma tuý trong gia đình 
mình và tình trạng của người nghiện. 

2. Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng 
đồng. Nội dung bản cam kết phải thể hiện những nội 
dung đảm bảo chấp hành tốt những quy định, quy 
trình của hoạt động cai nghiện để cho hoạt động cai 
nghiện có hiệu quả. 

Cán cứ vào hô sơ, hoàn cảnh gia đình của người 
nghiện ma tuý và điền kiện thực tế ở địa phương, chủ 
tịch Uy ban nhân dán cấp xã xem xót ra quyết định 


6- Ma Tay 79 


cho người nghiện ma tuý được cai nghiện ma tuý tạ 
gia đình và cộng đồng, phân công trách nhiệm cho t 
công tác phối hợp với tổ trưởng tổ dân cư hoặc trưởn; 
thôn, bản, làng (gọi là tổ dân cư) giúp đỡ người dug 
cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. 


Quyết định cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng 
đồng được gửi cho cá nhân và gia đình người được ca 
nghiện, tổ trưởng tổ công tác và tà truóng tó dán CU 
nơi người nghiện cư trú. 


37. Tổ công tác cai nghiện ma tuý ở các địa phương có 
nhiệm vụ gì? 

Căn cứ vào tình hình tệ nạn ma tuý ở từng địa 
phương và đòi hỏi thực tiễn của vấn đề cai nghiện ma 
tuý, Chủ tịch Uỷ ban nhân đân cấp xã ra quyết định 
thành lập hoặc giải thể tổ công tác cai nghiện ma tuý. 
Tổ công tác cai nghiện ma tuý bao gồm đại diện của 
Uy ban nhân dân, cán bộ y tế, Công an, cán sự xã hội 
(nếu có} và một số ' ban, ngành, đoàn thể cần thiết. 

Tổ công tác cai nghiện ma tuý được thành lập với 
những nhiệm vụ sau: 


- Giúp Uy ban nhân dán cấp xã xây dựng kế hoạch 
tổ chức cai nghiện: lập hồ sơ tổ chức tiếp nhận và cai 
_ nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 


S0 


- Phối hợp với tổ dàn eu nơi người nghiện ma tuý cu 
trú phân tích, đánh giá về tình trạng nghiện, hoàn cảnh 
gia đình, nhân thân của người nghiện để lập kế hoạch 
cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho phù hợp. 

- Hướng dẫn người nghiện ma tuý và gia đình hay 
người giám hộ thực hiện kế hoạch cai nghiện tại gia 
đình và cộng đồng cho phù hợp. 

- Phân công người thường xuyên hướng dẫn gia 
đình có người nghiện hay người giám hộ theo dài, 
quản lý, chăm sóc, giúp đỡ người cai nghiện ma tuý 
tham gia các hoạt động xã hội để sửa đổi hành vi, 
phuc hồi nhân cách và nâng cao năng lực hoà nhập 
cộng đồng. 

- Tư vấn giúp dà người nghiện sau khi điều trị cắt 
cơn, giải độc; Tổ chức các hoạt động phục hồi chức 
năng và khả năng lao động sản xuất. 

Như vậy, Tổ công tác cai nghiện ma tuý có vai trò 
rất quan trọng trong hoạt động tổ chức cai nghiện ma 
tuý tại gia đình và cộng đồng, Chủ tịch Uy ban nhân 
dân cấp xã sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của địa 
phương mình để thành lập và phát huy vai trò của tổ 
công tác cai nghiện ma tuý cho phù hợp. Khi xét thấy 
thực tế địa phương không đòi hỏi Tổ công tác cai 
nghiện ma tuý nữa thì Chủ tịch Uy ban nhân đân ra 
quyết định giải thể, 


81 


38. Tổ chức điều trị cát cơn, giải độc cho nguói cai nghiện 
ma tuj tgi gia dinh và cộng đồng? 

T8 chức dióu trị cát cơn, giải độc cho người cai 
nghiện ma tuý là một giai đoạn có vai trò quan trong 
quyết dinh hiệu quả của công tác cai nghiện giúp 
người nghiện phục hôi sức khoẻ, ôn định tám lý dé 
nhanh chóng tham gia các hoạt động lao động sản 
xuất và các hoạt động xã hội khác. 

Cán bộ v tế cơ sở kết hợp với gia đình có nguði 
nghiện hay người giám hệ lập hô sơ bệnh án, xây 
dựng kế hoạch điều trị cất cơn, giải độc cho người 
nghiện theo hướng dàn của Bộ y tế. Kết hợp điều trị 
cát cơn, giải độc với tư vấn và các biện pháp trị liệu 
khác giúp người nghiện phục hổi sức khoẻ, ổn định 
tâm lý tự chiến thắng được bản thân. 

Trong trường hợp những người nghiện ma tuy do 
điều kiện không thé diéu trị cát cơn, giai độc Lại gia 
dinh thì Uy ban nhân dân xà tổ chức điều trị cắt cơn, 
giải độc tập trung tại một địa điểm của xã. Tổ công 
tác chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện điều trị cát 
cơn, giải độc cho người nghiện. Các hoạt động còn lại 
của quy trình cai nghiện được thực hiện tại gia đình 
người nghiện. 

Sau khi hết thời hạn cai nghiện quy định, tổ công 
tác phôi hợp với tổ trưởng tổ dân cư và gia đình hay 


82 


người giám hộ đánh giá kết quả cai nghiện của người 
nghiện ma tuý, nếu đã hết nghiện thì Chủ tịch Uy 
ban nhân dán cấp xà cấp giấy chứng nhận đã cai 
nghiện ma tuý và đưa vào đanh sách quản lý, chăm 
sóc, phục hổi tại cộng đồng. 


39. Trách nhiệm của bán thôn người nghiện và gia dinh họ 
khi cai nghiện ma tuy tai gia dinh và cộng đồng được quy 
dinh nhu thế nào? 


Người nghiên ma tuý có trách nhiệm: 

- Tu khai báo về tinh trạng nghiện ma tuý của minh. 

- Cam kết thực hiện cai nghiện ma tuý tại gia đình 
và cộng đồng. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước 
và các quy định về chuyên môn, kế hoạch cai nghiện. 

- Liên hé thường xuyên, chặt chẽ với cán bộ được tổ 
công tác phán công giúp đố. 

- Đóng góp các khoản kinh phí cai nghién theo quv 
định của Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Gia dinh người nghiện ma tuý hay người 
giảm hộ có trách nhiệm: 

- Kip thời khai báo với Uy ban nhân dán cấp xã về 
người nghiện ma tuý trong gia đình minh và tình 
trạng nghiện của người đó. 


- Cung cấp thông tin phục vu cho việc lập hồ sa và 
xây dựng kế hoạch cai nghiện. 

- Theo sự hướng dàn của chính quyển cơ så và 
người được phân công giúp dd chăm sóc, quản lý, theo 
dõi, giám sát, phóng ngừa, ngăn chặn người nghiện 
sử dụng trái phép chất ma tuy hoặc có hành vi gây 
mất trật tự, an toàn xã hội. 

- Xây dựng gia đình hoà thuận, các thành viên 
thương yêu quý trọng nhau, giúp người nghiện ma 
tuý xoá bỏ mặc cảm, quyết tâm cai nghiện, hoà nhập 
cộng đồng. 

- Đóng góp chi phí cai nghiện cho người chưa 
thành niên theo quy định của Uy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 


40. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dàn cáp xà trong hoat 
động cai nghiện ma tuj tai gia dinh và cộng đồng được 
pháp luát quy dinh nhu thé nào? 

Trong việc tổ chức hoạt động cai nghiện ma tuý tại 
gia đình và cộng đồng thì pháp luật quy định Ủy ban 
nhân dân cấp xã có những trách nhiệm sau: 

- Tổ chức nắm vững số người nghiện ma tuý và 
tình trạng nghiện của bọ trên địa bàn; tạo điều kiện 
cho người nghiện ma tuý tự khai báo về tình trạng 
nghiện của mình và đăng ký hình thức cai nghiện. 

- Thống kê, phân loại người nghiện ma tuý và lập 
kế hoạch tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và 


84 


cộng đồng; chủ trì chỉ đạo phối hợp với các cà quan, tổ 
chức có liên quan tại địa phương triển khai các hoạt 
động cai nghiện ma tuý tại gia đình và công đồng. 

- Tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo duc người được cai 
nghiện tại gia đình và cộng đồng: thành lập các câu 
lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 
dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp 
người cai nghiện ma tuý phục hồi sức khoẻ, nhân 
cách và hoà nhập với cộng đồng. 

- Tao điểu kiện cho người cai nghiện được học 
nghề, tìm việc làm, vay vốn, tiếp cận với các địch vụ 
sản xuất, kinh doanh và các hoạt động về y tế, xã hội; 
phòng chồng tái nghiện ma tuý; huv động các tổ chức, 
cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dà 
eai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng. 

- Kiểm tra giám sát hoạt động cai nghiện ma tuý tại 
gia đình và cộng đồng: báo cáo định kỳ về tổ chức hoạt 
động cai nghiện về ma tuý tại gia đình và cộng dồng cho 
cơ quan Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện. 


41. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh, Xà hội và 
BÓ Y té trong hogt dóng cai nghién ma tuy tai gia dinh và 
cộng đồng được quy dinh nhu thế nào? 

Bộ Lao động- Thương binh, Xã hội có trách 
nhiệm sau: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động cai nghiện ma tuý 
tại gia đình và cộng đồng. 


- Chỉ dao, tổ chức các lớp tập huấn, bói duóng chuyên 
môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm... cho các cán bộ làm công 
tác cai nghiện ma tuý tạt gia đình và cộng đồng. 

- Chủ trì, phối hợp với Bò Y tế hướng dẫn quy trình 
cai nghiện, phục hổi sức khoẻ, nhân cách cho người 
cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 

- Chủ trì, phối hợp với Bô Kế hoạch và Đầu tự 
hướng dẫn, chỉ đạo địa phương lập kế hoạch, kinh phí 
hàng năm cho việc cai nghiện ma tuý tại gia đình và 
cộng đồng. 

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong các 
hoạt động tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và 
cộng đồng. 

Trách nhiệm của Bó Y tế trong hoạt động tổ 
chức cai nghiện ma tuy tại gia dinh và cộng dóng: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo co quan v té cấp xà xét 
nghiém tim chát ma tuy, lập hó sơ, bệnh án người 
nghiện ma tuý; nghiên cứu, quy định chế độ điều trị, 

cai nghiện, phục hôi cho người được cai nghiện tại gia 
đình và cộng đồng. 


- Chỉ đạo cơ quan v tế địa phương hỗ trợ cán bộ, 
chuyên môn, kỹ thuật v tế cho việc tổ chức điểu trị 
cát cơn giải dóc, cấp cứu cho 1gƯời cai nghiện ma tuý 
tại gia đình và cộng đồng. 


86 


- Phôi hợp với Bộ Lao động- Thương binh, Xã hội 
hướng dàn quv trinh cai nghiện phuc hổi sửc khoẻ, 
nhân cách cho người nghiện ma tuy. 

- Chỉ đạo việc nghiên cứu, sản xuất thuốc và 
phương pháp điểu trị, cai nghiện và phục hổi sức 
khoẻ cho người nghiện ma tuý. 


42. Trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Tài chính trong 
việc tổ chúc cai nghiện ma tuý tại gia dinh và cộng đồng? 

Trách nhiệm của Bộ Công an: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với 
cán bộ v tế, các cà quan và tổ chức đoàn thé xã hội có 
liên quan giúp Uy ban nhân dán cấp xã trong việc 
thu thập tài liệu, thẩm tra, lập hà sơ người nghiện 
ma tuý để tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và 
cộng đồng. 

- Chỉ đạo Công an các cấp tổ chức xoá bỏ các hoạt 
động buôn bán, sử dụng ma tuý trái phép tại địa 
phugg. 

- Hướng dẫn, chi đạo Công an cấp xà phối hợp với 
gia đình người nghiện quản lý chặt ché người nghiện 
trước và sau khi cai nghiện; 

- Phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 
trong việc kiểm tra các hoạt động cai nghiện ma tuy 
tại gia đình và cộng đồng. 


87 


Trách nhiém của Bộ Tài chính trong việc tổ 
chức hoạt động cai nghiện ma tuý tại gia dinh và 
cộng dàng: Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với 
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc 
đóng góp và sử dụng kinh phí tổ chức cai nghiện ma 
tuý tại gia đình và cộng đồng và chế độ miễn, giảm 

„ đối với những người thuộc diện khó khăn, người chưa 
thành niên không nơi nương tựa, người được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về cai 
nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 


43. Trách nhiệm của Uy ban nhôn dên các cốp trong việc 
tổ chức cai nghiện ma tuy tại gia đình và cộng đồng? 

Uy ban nhân dân các cấp có những trách nhiệm 
trong hoạt động tổ chức cai nghiện ma tuý tại gis 
đình và cộng đồng sau: 

- Tổ chức điều tra, thống kê, phân loại người 
nghiện ma tuy, xây dựng kế hoạch và bó trí nguồn 
lue cho công việc cai nghiện ma tuý tại gia đình và 
cộng đồng ở địa phương. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch cai nghiện 
ma tuy tại gia dinh và công dóng cüa dia phương: 
phối hợp với mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể xã hội liên quan cùng cấp như Đoàn thanh niên, 
Hội phụ nữ, Công doàn..., phân công trách nhiệm cụ 


88 


thể trong việc tổ chức các hoạt động cai nghiện, theo 
dói, động viên giúp độ người nghiện ma tuý cai 
nghiện tại gia đình và cộng dóng. 

- Hướng dẫn chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp dưới 
xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho những người cai 
nghiện tìm kiếm việc làm, tái hoà nhập cộng đồng; 
phòng chống tái nghiện ma tuý tại địa phương. 

- Chi dao co quan Công an càng cáp phói hgp vói 
các ngành, doàn thé xoá bó các hoat dóng buón bàn, 
sit dung trái phép các chát ma tuý tại địa phương. 

- Kiểm tra, thanh tra công tác cai nghiện ma tuý 
tại gia đình và cộng đồng của địa phương. 


89 


CHƯƠNG IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, 


TỔ CHÚC VÀ CÁ NHÂN TRONG PHÒNG 
CHÓNG MA TUY 


44. Pháp luội quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân và 
gia dinh trong phòng chóng ma tuy như thế nào? 

Theo Điều 6 của Luật phòng chóng ma tuý thì tổ 
chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm như sau: 

- Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về 
tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật 
về phòng chống ma tuý, quan lý chặt chẽ, ngắn chặn 
thành viên trong gia đình tham gia té nan ma tuý. 

- Su dụng dúng chỉ định của thẩy thuốc về sử dụng 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh. 

- Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý 
của thân nhân và của người khác. 

- Tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại 
các cd sở cai nghiện và tai cộng đồng, theo dõi giúp đỡ 


90 


người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập với cộng đồng, 
phòng chống tái nghiện. 

- Cá nhân, gia đình và cơ quan, tổ chức phai có 
trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các 
thông tin về tệ nạn ma tuý với cà quan Công an hoặc 
cơ quan khác có thẩm quyển, Đồng thời phát hiện và 
báo cáo kịp thời cho cơ quan Nhà nước về nơi có trồng 
cây có chứa chất ma tuý. 


45. Trách nhiệm của nhà trường và cóc cơ sở giáo dục 
khác trong phòng chóng ma tuý được pháp luột quy dinh 
như thế nào? 

Theo Điểu 10 của lmật phòng chóng ma tuý, nhà 
trường và các cd sở giáo dục khác có trách nhiệm: 

- Tổ chức thực hiện chương trình giáo duc về phòng 
chống ma tuý, giáo dục pháp luật về phòng chống ma 
tuý tạo lối sống lành manh cho học sinh, sinh viên, 
học viên. Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh 
viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý. 

- Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính 
quyền địa phương để quản lý giáo đục học sinh, sinh 
viên vé phòng chống ma tuý. 

- Phối hợp với cơ quan v tế và chính quyển địa 
phương tổ chức xét nghiệm khi cán để phát hiện học 
sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. 


91 


4ó. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hong phòng, 
chống ma tuý được pháp luột quy dinh như thế nào? 

Theo quy dinh tại Điều 44 Luật phòng, chóng ma 
tuý thì: Lực lượng Hải quan, Biên phòng, cảnh sát 
biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp chát ché với cà quan Công an 
và chính quyển địa phương để kiểm tra, kiểm soát, 
phát hiện và sử lý các hành vi mua bán, vận chuyển 
trái phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần qua biên giới theo quy định của 
pháp luật. 

Căn cứ vào Luật phòng, chống ma tuý, ngày 28-12. 
2000, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định 
150/2000/QP-TT về chương trình hành động phòng 
chóng ma tuý giai đoạn 2001- 2005 trong đó quy 
định: 


Tổng cục hải quan phối hợp với lực lượng công an 
nhân dân kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển chất 
ma tuý, tiền chất ma tuý qua biên giới và trên biển, 
tham gia với các lực lượng liên quan trong việc xoá bó 
điện tích trông cây thuốc phiên, cây cán sa. Thực 
hiện các nghĩa vụ hợp tác quốc tế về kiểm soát ma 
tuy theo các hiệp định phóng, chóng ma tuý đã ký kết 
với các nước. 


92 


Theo Điều 13 Luật phòng chống ma tuý thì lực 
lượng chuyên trách phóng chóng các tội phạm về ma 
tuý thuộc Bộ công an có trách nhiệm tiến hành các 
hoạt động sau: Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu 
quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh 
chóng các tội pham về ma tuý tại địa bàn bién giới và 
nội địa; áp dung các biện pháp nghiệp vu trinh sát 
cán thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý; Trưng cầu 
giám định màu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết để 
phát hiện tội phạmvề ma tuý; Yêu cầu cá nhán, gia 
dinh cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, 
tài liệu, tình hình tài chính và tài khoản ngân hàng 
khi có căn cứ cho rằng có hành vi vi phạm về tệ nạn 
ma tuý. Có quyển yêu cầu cơ quan Bưu điện mở bưu 
kiện, bưu phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng 
trong bưu kiện, bưu phẩm đó có chứa chất ma tuý, 
tiền chất «ma tuý, thuốc gây nghiện. áp dung các biện 
pháp cán thiết dé bảo vệ người tố giác, người làm 
chứng và người bị hại trong các vụ án về ma tuý. 
Công chức và cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ 
trang nhân dân và nhân đân phải phát hiện, tố giác, 
đấu tranh với các tệ nạn ma tuý. 

Trong Điều 33 Luật phòng chống ma tuy còn quy 
định cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan 
có trách nhiệm hó trợ chính quyển cơ så trong việc 


93 


quản lý, giáo duc, giám sát, phóng chóng tái nghiện 
cho người dà cai nghiện ma tuý. Bộ lao động thương 
binh và Xã hội phối hợp với Uy ban nhân dán để tổ 
chức cai nghiện cho người nghiện ma tuý và tạo điều 
kiện để họ hoà nhập với cộng dóng sau khi cai nghiện. 

Như vậy việc phòng chống ma tuý là trách nhiệm 
của toàn Đăng, toàn quân, toàn dân ta, của tất cà các 
ngành, các cấp và dòi hỏi một sự phối hợp thống 
nhất. Có như vậy công tác phòng, chống ma tuý mới 
có hiệu quả, mới có thể đẩy lùi được tệ nạn ma tuý, 
xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh, không có 
ma tuý. 


47. Những hogt động nào liên quan đến ma tuy mà không 
vi pham pháp luột? 

Do tác hại của ma tuý đối với đời sống xã hội là rất 
lớn vì vày Nhà nước có những quy định pháp luật 
nhằm quản lý chặt ché đối với các hoạt động liên 
quan đến ma tuý. Tuy nhiên, theo Luật phòng chống 
ma tuý thì có một số hoạt đông liên quan đến ma tuý 
được coi là hợp pháp khi dàm bảo những quy định, 
điều kiện nhất định. 

Theo Khoản 9 Điều 9 Luật phòng chống ma tuý thì 
các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý bao 
gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, 


94 


vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, 
sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá 
cảnh các chất ma tuý, tiên chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần khi được cơ quan quản lý Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 


Theo quy định của Luật phòng chống ma tuý thì 
Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về phòng 
chóng ma tuý. Bộ Công an có trách nhiệm quản lý các 
chất ma tuý và tiền chất phục vụ công tác đấu tranh 
chống tội pham về ma tuý (các chất ma tuý là tang 
vật của các vụ án, các chất ma tuý cần để giám định), 
Bộ trưởng Bộ Công an có quyền cấp giấy phép, thu 
hồi giấy phép quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam chất 
ma tuý, tiền chất, chất gây nghiện; cấp, thu hồi giấy 
phép xuất khẩu, nhập khẩu chất ma tuý sử dụng 
trong lĩnh vực đấu tranh chống tội pham. Như vậy 
những hoạt động này được coi là hợp pháp khi có giấy 
phép của Bô trưởng Bộ Công an. Bên cạnh đó theo 
quy định của Luật phòng, chống ma tuý thì những 
hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma 
tuý, thuốc gây nghiên, thuốc hướng thần, chất ma 
tuý, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, 
kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học cũng được coi là 
hợp pháp khi có giấy phép của Bộ trưởng Bô y tế (Bộ 
trưởng Bộ v tế có quyển cấp và thu hồi giấy phép nêu 


7 - Ma Tuy s Q4 


trên). Trong một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
tiên chất sử dung trong các lĩnh vực sản xuất phải có 
giấy phép của Bộ trưởng Bộ công nghiệp (trừ trường 
hợp thuộc thẩm quyền của Bô trưởng Bộ y tế và Bộ 
công an). 


48. Luột phòng, chống ma tuj nghiêm cám những hành vi 
nào liên quan đến ma tuy? 


Pháp luật nghiêm cấm những hành vi sau đây: 

- Trồng cây có chứa chất ma tuý (như cây cán sa, 
cây khát, cây coca, cây thuóc phiện). 

- Sàn xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua 
bán, phân phốt, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc 
chiếm đoạt chất ma tuý, tiền chất thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần. 

- Sử dụng, tổ chức sử dung trái phép chất ma tuý, 
xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chữa chấp, hỗ trợ việc sử 
dụng trái phép chất ma tuý. 

- Sån xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương 
tiện dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái 
phép chất ma tuý. 

- Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý 
mà có ( rửa tiền). 


- Chống lại hoặc cần trở cai nghiện ma tuy. 


96 


- Trả thù hoặc cản trổ người có trách nhiệm hoặc 
người tham gia phòng chống ma tuý. 

- Lợi dụng chức vụ, quyển hạn, nghề nghiệp dé vi 
pham pháp luật về phòng chóng ma tuý (sử dụng chức 
vụ, quyển hạn, nghề nghiệp của mình như một. phương 
tiện để vi phạm pháp luật về phòng chống ma tuý). 


- Các hành vi trái phép khác về ma tuy. 


49. Bộ Công an có cơ quan chuyên trách nào đếu tranh, 
phỏng chống ma tuý, những cơ quan này được tiến hành 
những hoạt động gỉ trong phóng chống ma tuy? 

Đấu tranh, phòng chống ma tuý, các tội phạm về ma 
tuý là một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp đòi hỏi 
phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn 
quần và toàn dân ta, phải có sự phối hop chát ché giữa 
các ngành, các cáp thi viéc phóng chóng ma tuý mới 
phát huy được hiệu quả trên quy mô toàn xã hội. 

Tuy nhiên, để đảm bảo có lực lượng mũi nhọn, 
chuyên sâu để đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm 
ma tuý thì bên cạnh các đơn vị nghiệp vụ như lực 
lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát hình sự, cảnh sát 
điểu tra... Bộ Công an đã thành lập cơ quan chuyên 
trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý là lực 
lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm vé ma tuy. Luc 
lượng cảnh sát phòng chống các tội phạm về ma tuý 


97 


được thành lập từ cấp Bộ đến cấp quận, huyện (cục 
cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuy C17 thuộc 
BCA, phòng cảnh sát phóng chống tội pham về ma 
tuý PC17 thuộc CA các tinh, thành phó truc thuóc 
trung ương, đội cánh sát phòng chống tội phạm về ma 
tuý thuộc Công an cấp huyện). Cục cảnh sát phòng 
chống tội phạm về ma tuý được thành lập từ ngày 12- 
3-1997, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, 
còn cấp phòng và cấp đội sau đó được thành lập vào 
các thời điểm khác nhau (tuỳ từng địa phương), 
nhưng đến nay lực lượng cảnh sát phòng chóng tội 
phạm về ma tuý đã được tổ chức chặt chẽ ở các địa 
phương trong cả nước và đã hoạt động có hiệu quả 
góp phần tích cực trong phòng chống các tội phạm về 
ma tuý. Hên cạnh đó Bộ Công an còn thành lập văn 
phòng thường trực phòng, chóng ma tuý tham gla 
tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý, 

Theo quy định trong Điển 13 Luật phòng chống 
ma tuý thì co quan chuyén trách phóng, chóng tội 
phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân được tiến 
hành một số hoạt động sau đây: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan 
thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh 
chống các tội phạm về ma tuý tại các địa bàn biên 
giới và nội địa. 


98 


b) Áp dụng các biện pháp nghiệp vu trinh sát cán 
thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý. 

c) Trưng cầu giám dinh mẫu vật, màu phẩm sinh 
học cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý. 

đ) Yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có 
liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình tài 
chính và tài khoản tại Ngân hàng khi có căn cứ cho 
rằng có hành vi quy định tại các khoản 1,2,3,4,5 và 8 
Điều 3 của Luật phòng chống ma tuý. 

e) Yêu cầu cơ quan bưu điện mó bưu kiện, bưu 
phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu 
kiện, bưu phẩm đó có chất ma tuý, tiển chất, thuốc 
gây nghiện, thuốc hướng thần; 


f) Áp dung các biện pháp cần thiết để báo VỆ người 
tố giác, người làm chứng và người bị hại trong các vụ 
án về ma tuý. 


50. Nội dung quàn lý Nhà nước về phóng chóng ma luy 
bao gồm những nội dung gi? 


Theo quy định trong Điều 36 Luật phòng chống ma 
tuý thì nội dung quan lý Nhà nước về phóng, chóng 
ma tuý bao góm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ 
trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma tuý; 


99 


2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 

3. Tổ chức bó máy, đào tạo, bói dưỡng cán bộ về 
phòng, chống ma tuý; 

4. Ban hành, sửa đổi, bổ sung, công bố danh muc 
chát ma tuy, tión chát, thuóc gáy nghién, thuóc 
hướng thần; 

ð. Cấp, thu hôi giấy phép hoạt động hợp pháp liên 
quan đến ma tuy; 

6. Quyết định thành lập, giải thể co sở cai nghiện 
ma tuý bắt buộc; cấp, thu hổi giấy phép hoạt động 
của các cơ sở khác về eai nghiện ma tuý; tổ chức và 
quản lý việc cai nghiện ma tuý và hoà nhập cộng 
đồng cho người đã cai nghiện ma túy; 

7. Tổ chức đấu tranh phòng, chóng tội phạm về ma tuý; 

8. Thực hiện thống kê Nhà nước về phòng, chống 
ma tuy; 

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ về phòng, chống ma tuy; 

10. Té chức tuyên truyền, giáo duc về phòng, chấng 
ma tuý; 

11. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý; 

12. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý. 


100 


51. Bộ Công ơn có tách nhiệm gi trong phóng chống ma tuý? 

Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện chiến lược, 
chủ trương, chính sách, kế hoạch phòng chống tội 
phạm về ma tuý; tổng hợp kết quả thực hiện kế 
hoạch phòng chống ma tuý của các bộ, ngành trình 
Chính phủ. 

Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với 
các co quan Nhà nước hữu quan trong việc đấu tranh 
phòng, chống tội phạm về ma tuý; Tổ chức tiếp nhận 
và xử lý thông tin về tội phạm về ma tuý. 

Bộ Công an phải có trách nhiệm ban hành và tổ chức 
thực hiện quy chế quản lý chất ma tuý và tiền chất 
phục vụ phục vụ đấu tranh chống tội phạm ma tuý. 

Tổ chức lực lượng điều tra các tội pham về ma tuý, 
hướng dàn các cà quan khác tiến hành điều tra bạn 
đầu các tội phạm về ma tuý theo quy định của Bộ 
luật Tố tung hinh sự và Pháp lệnh Tổ chức điều tra 
hình sự. 

Tổ chức bộ máy, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ làm 
công tác diéu tra , đấu tranh phòng, chống tội phạm 
về ma tuý, giám định chất ma tuý và tiên chát. 


Thực hiện thống kê Nhà nước về phòng chống 
tội phạm ma tuý; quản lý thông tin về các tội 
phạm ma tuý. 


T01 


Phối hợp với Bộ lao động - Thương bình và Xã hội chỉ 
đạo việc lập hồ sơ và tổ chức đưa người nghiện ma tuý 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giữ gìn an ninh, trật. tự tại 
các cd sở cai nghiện, kiểm tra hoạt. động cai nghiện ma 
tuý tại cộng đồng và trong các cơ sở cai nghiện. 


Thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng 
chống tội phạm về ma tuý. 


Bộ trưởng Bộ Công an cấp, thu hồi giấy phép quá 
cảnh qua lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất 
ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; cấp, thu 
hôi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý xử 
dụng trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm. 


52. Cơ quan nào chịu trách nhiệm chính trong việc tổ 
chúc cai nghiện ma tuy? 


Việc tổ chức cai nghiện ma tuý đòi hỏi phải có sự 
phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức, các cá 
nhân và các nhà tài trợ và kể cả sự cố gắng của chính 
bản thân những người nghiện. Tuy nhiên, theo quy 
định của Luật phòng, chống ma tuý thì mỗi ngành, 
mỗi cấp trách nhiệm khác nhau trong việc phòng 
chống ma tuý và cai nghiện ma tuý cho người nghiện. 
Song trong việc tổ chức cai nghiện ma tuý cho người 
nghiện thì trách nhiệm chính thuộc về Bộ Lao động- 
Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ v tế. 


102 


* Theo quy định của Điều 39 Luật phóng chóng 
ma tuý thì Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có 
trách nhiệm: 

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ 
trương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai nghiện ma 
tuý và giải quyết các vấn dé xã hội sau cai nghiện. 

Tổ chức bó máy, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ làm 
công tác cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề 
sau cai nghiện. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan 
và chính quyền dia phương xây dựng, hướng dẫn hoạt 
động của các cơ sở cai nghiện ma tuý; dạy nghề, tạo 
việc làm, tư vấn, hỗ trợ, tạo điểu kiện vật chất và 
tình thần để giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà 
nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện. 

Thống kê, đánh giá tình hình cai nghiện ma tuý và 
giai quyết vấn dé xã hội sau cai nghiện. 

Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở 
cai nghiện ma tuý bắt buộc; cấp, thu hồi giấy phép 
hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma tuý. 

Thực hiện hợp tác quốc t£ về cai nghiện ma tuý và 
giải quyết những vấn đề xã hội sau cai nghiện. 

* Bô Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao 
động- Thương binh và Xã hội chi đạo việc lập hô sơ và 


103 


tổ chức dua người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiên 
bắt buộc, Eli gìn an ninh trật tự ở các cơ sở cai 
nghiện, kiểm tra hoạt động cai nghiện ma tuy tại 
cộng đồng và trong các cd sở cai nghiện. 

* Bó v tế có trách nhiệm nghiên cứu thuốc và 
phương pháp cai nghiện ma tuý. Cấp và thu hồi giấy 
phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma 
tuý. Hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai 
nghiện ma tuy. 

Bà y tế còn có trách nhiệm cấp hoặc thu hồi giấy 
phép nhập khẩu thuóc cai nghiện ma tuý, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, chất ma tuý, tiền chất sử 
dụng trong lĩnh vực v tế, phán tích, kiểm nghiệm và 
nghiên cứu khoa học tìm ra các phương pháp cai 
nghiện có hiệu quả. 


53. Vi pham pháp luật về phóng, chống ma tuý bị phớp 
luật xử lý nhu thế nào? 


Mọi hành vị vị phạm pháp luật về phòng chống ma 
tuý déu phải được phát hiện, xử lý kịp thời nghiên 
mình theo pháp luật, việc xử lý phải kiên quyết, công 
khai và thông báo cho cơ quan, tổ chức, chính quyền 
cd sỞ nơi người vi pham làm việc hoặc cu trú. 

Người nào sử dụng tài sản, phương tiện của mình 
để chứa chấp hoặc tạo điểu kiện cho các hoat động 


104 


+ 


trái phép về ma tuý, không thực hiện hoặc thực hiệ 
không đây đủ yêu cầu của co quan có thẩm quyền v 
phòng chống ma tuý, can trở chống đối, xâm phạn 


. tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm của ngườ 


tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hàni 
công vụ hoặc có hành vị khác vi phạm các qux dinl 
của Luật phóng chông ma tuý thì tuỷ theo tính chất 
mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc tru 
cứu tránh nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải 
bói thường theo quy định của pháp luật. 

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vị phạm 
các quy định của Luật phòng chóng ma tuý trong khi 
thì hành nhiệm vụ về phóng chóng ma tuy thi tuy 
theo tính chất, muc độ vi pham mà xử lý ky luật hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật, 


105 


CHƯƠNG V 
CÁC TÔI PHAM VỀ MA tuy 


Trong những năm gân đây, thực hiện đường lối đểi 
mới của Đảng và Nhà nước, phát triển và xây dựng 
nền kinh tế, hàng hoá nhiều thành phần, hoạt động 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
chúng ta đã đạt được một số thành tựu nhất. định như; 
Nên kinh tế tăng trưởng, từng bước đẩy lài lạm phát, 
cơ sở hạ tầng - xã hôi phát triển. Nhưng bên cạnh đó, 


đo ảnh hưởng của một nền kinh tế mỏ hoạt động theo 


các tội phạm về tham nhũng, tội pham về kinh tế, tội 
phạm về mạ tuý và lạm dụng tình dục đối với trẻ 
em.v.v... Đặc biệt là các tót phạm về ma tuý. 

Ma tuý từ khi xuất hiện, gây tác hại to lớn đối với 
con người và cộng đồng xã hội. Cho nên, các quốc gia 
trên thế giới cũng nhu Việt Nam, qua các thời kỳ lịch 
sử đều kiên quyết đấu tranh ngăn chặn nó. Các Nhà 
nước Việt Nam từ chế độ phong kiến cho đến chế độ 
XHCN hiện nay đã có những đạo luật khác nhau để 


106 


ngăn chặn ma tuý và sự phát triển tội phạm ma tuý. 
Ngày nay, tội phạm ma tuý ngày càng gia tăng, 
phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng phức tạp 
và tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức, phương 
thức khác nhau. Nó mang tính toàn cầu và trở thành 
hiểm hoạ chung cho nhân loại. 

Để dấu tranh và phòng ngừa các tội phạm vé ma 
tuý có hiệu quả, Bộ luật Hình sự của Nhà nước ta 
qua các giai đoạn phát triển ngày càng thể hiện tính 
kiên quyết đối với việc đấu tranh các tội pham về ma 
tuy. Từ chỉ quy dinh tại hai điều là Điều 96a và Điều 
203 ở Bộ luật hình sự 1985 nay đã qui định một 
chương riêng Các tội phạm về ma tuý tại Chương 
XVIII của Bộ luật hình sự 1999. 

Khái niệm các tội phạm về ma tuý được hiểu như 
sau: "Các tội pham vé ma tuy là những hành vi nguy 
hiểm cho xã hội, có lỗi, xâm phạm đến những qui 
định của Nhà nước vé quán ly và sử dung các chất 
mà tuy, gây thiệt hai cho lợi ích của xã hội, của công 
dán và gây mát trột tự an toàn xã hội". 

Khách thể của tội pham.Các tội pham về ma tuý 
xâm phạm vào những qui định của Nhà nước trong 
việc sản xuất, quản lý và sử dụng các chất ma tuý. 
Ngoài ra còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. 


107 


Đổi tượng của các tội phạm về ma tuý là các chất 
ma tuý được qui định trong các bang kèm theo của 3 
Công ước quốc tế về ma tuý (Công ước thống nhất về 
chất gây nghiện năm 1961; Công ước về các chất 
hướng thần năm 1971 và Công ước về chống buôn 
bán bất hợp pháp các chất. gây nghiện và các chất 
hướng thần năm 1988). Theo tinh thần của các công 
ước nói trên thì chất ma tuý gồm có các chất gây 
nghiện và chất hướng thần. ở nước ta gọi chung các 
chất này là ma tuý bao gồm: Nhựa cây thuốc phiện, 
cao cô ca, lá cần sa, hêroin, cocain.v.v... 

Ngoài ra các tión chát ma tuý nhu ephêdrin (ephédrin 
psendoepphendrin (Po-so-dóéphé-drin; acetic anhydrit, 
axit Sunfuric.v.v... Các công cụ, phương tiện dùng để sản 
xuất, sử dụng chất mà tuý cùng là đối tượng của một số 
tội phạm về ma tuý được qui định trong chương này. 

Mặt khách quan của các tội phạm về ma tuý được 
thể hiện bằng những hành vi nguy hiểm cho xã hội. 
Nhưng hành vị nguy hiểm này có thể được thực hiện 
đưới hình thức hành động hoặc không hành động. Đa 
số các tội pham ma tuý được thực hiện đưới hình thức 
hành động. 

Các tội phạm này thể hiện bằng nhóm các hành vị sau: 

- Trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có 
chứa ma tuý 


108 


- Các hành vi hoạt động trái phép trong việc sàn 
xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt, tổ 
chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng, cưởng bức, lôi 
kéo người khác sử dụng chất ma tuý. 

- Hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt các tiền chất ma tuý. 

- Hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán 
các phương tiện, dụng eu dùng vào việc sản xuất hoặc 
sử dụng chất ma tuý. 

- Hành vi vi phạm các quy định vé quản lý, sử 
đụng thuếc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác. 

Hậu quả mà các tội phạm về ma tuý gây ra cho xã 
hội là rất nguy hiểm và đa dang: Có thể gây thiệt hại 
cho lợi ích của Nhà nước, tài sản của công dân, có thể 
gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ của con người, 
làm huy hoại đạo đức của con người, các gia đình tan 
vd và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xà 
hội.v.v... 

Đa số các lội phạm về ma tuy có cấu thành tội 
phạm hình thức. Nghĩa là chỉ cần người phạm tội 
thực hiện hành vi khách quan được mô tà trong các 
điểu luật thì tội pham đã coi là hoàn thành. Trường 
hợp nếu hậu quà đã xảy ra hoặc hậu quả nghiêm 
trọng xảy ra thì coi đó là tình tiết tăng nặng để định 
khung hình phạt. 


109 


Tuy nhiên, cũng có một số tội phạm trong chương 
này đồi hỏi phải có dấn hiệu bát buộc là đã bị xử lý 
hành chính (như cảnh cáo, phạt tiền, bắt buộc dưa đi 
chữa bénh.v.v..) hoặc đã được tạo diều kiện để ổn 
định cuộc sống... mà vẫn còn vị phạm thì mới bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự. 

Mặt chủ quan của tội pham.T&t cả các tội phạm về 
ma tuý được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý. Nghĩa 
là người phạm tội biết hành vi của mình là nguy 
hiểm cho xã hội, hành vị đó sẽ gây hậu quả tác hại 
cho xã hội nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội của 
mình. Tuy nhiên có tội phạm được thực hiện đưới 
hình thức lỗi có thể là lỗi cố ý hoặc có thể là vô ý 
(Điều 201 . BLHS). 

Động cơ, mục đích phạm tội rất da dạng: Có thể là 
vụ lợi, có thể là do sở thích cá nhân (như: thích cảm 
giác mới, thoả mãn ý thích cá nhân.v.v...) Nhưng động 
cd, mục dích không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu 
thành tội phạm của các tội phạm về ma tuý. 

Chủ thể của tội phạm. Đa số các tội phạm về ma 
tuý được thực hiện bởi chủ thể là bất ky người nào có 
đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo 
Luật hình sự qui định, 

Tuy nhiên, cũng có một số tội phạm được thực hiện 
bởi chủ thể là người có chức vụ quyển hạn (ví du: 
Điều 201-BLHS). 


110 


Về độ tưổi, trong 10 tội quy định tại chương này có 
hai tội là Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây 
khác có chứa chát ma tuý (Điều 192- BLHS) và Tội sử 
dụng trái phép chất ma tuý (Điều 193- BLHS) là tội 
ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, nên độ tuổi chịu 
trách nhiệm hình sự đối với hai tội này là từ đủ 16 
tuổi trở lên, còn các tội còn lại thì người từ đủ 11 tuổi 
trở lên đều có thể là chủ thể của tội phạm. 

Về hinh phat , xuất phát từ tính chất, mức độ nguy 
hiểm của các tội phạm về ma tuý đối với an ninh 
chính tri, trật tự an toàn xà hội, các tội pham về ma 
tuý được quy định hình phạt nghiêm khắc nhằm 
trừng trị, giáo dục người phạm tội, răn đe, cảnh báo, 
tiến tới ngăn chặn tệ nạn ma tuý dang có nguy cd lan 
róng ra toàn xà hói. 


54. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có 
chüa chối ma tuy được quy dinh như thé nào? 

Khoản 1 Điều 192-BLHS quy định: “Người nào 
trắng cây thuốc phiên, cây cô ca, cây cần sơ hoặc các 
logi cây khác có chứa chát ma túy, đã được gido duc 
nhiều lân, đã được tạo điều biện để ẩn định cuộc sóng 
và đã bi xử phat hành chính vé hành vi này ma còn vi 
pham, thi bi phạt tà từ sáu tháng đến ba năm. 

1. Khách thể của tội pham. Tội pham này xâm phạm 
đến những qui định của Nhà nước về việc trồng cây 
thuốc phiện và các loại cây khác có chứa chất ma tuý. 


B- Ma Tug 11i 


Đối tượng của tội phạm này là cây thuốc phiên ha 

Việc trồng và chăm sóc nói ở trên có thể được tiến 
hành ở bất kỳ địa điểm nào có thể là ở trong rừng 
(như đất khai hoang, võ hoá) hoặc có thé ngay tại 
trong vườn nhà của người phạm tội. 

Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
tội phạm này là: 

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự người nào trồng 
cây thuốc phiên, cây cô ca, cây cán sa hoặc các loại 
cây có chứa chất ma tuý khi và chỉ khi họ đã được áp 
dụng đây đủ cả ba bién pháp mà còn vi phạm: được 
giáo dục nhiều lần; đã được tạo điểu kiện để ổn định 
cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính. 

+ Người phạm tội đã được giáo dục nhiều lần được 
hiểu là sau khi đã được các cơ quan Nhà nước có 
thám quyển (nhu UBND xà, thị trấn, phường.v.v...) 
giáo dục, tuyên truyền phổ biến chính sách và pháp 
luật của Nhà nước ta về việc không được trồng và 
canh tác cây thuốc phiện và các loại cây khác có chứa 
chất ma tuý, từ 2 lần trở lên. 

+ Đã được tạo diéu kiện để ổn định cuộc sống, 
nghĩa là ô những nơi đồng bào có phong tuc trồng cây 
thuốc phiện và các loại cây có chứa chất ma tuý sau 
khi phá bo việc trồng cây thuốc phiên, đã được Nhà 


112 


nước tạo những điều kiện nhất định có tính chất hỗ 
trợ để bớt đi những khó khăn ban đầu (như: hỗ trợ về 
tài chính cho vay vốn, cung cấp lương thực, gióng cây 
trông, hướng dẫn kỹ thuật trồng, canh tác các loại 
cây ăn quả khác, các loại vật nuôi, chính sách giá và 
thu mua nông sản để thay thế cây thuốc phiện. 

+ Đã bị xử phạt hành chính, được hiểu là trước đó 
đã trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có 
chứa chất ma tuý và đã bị các cơ quan Nhà nước có 
thám quyển áp dung một trong các hình thức xử phạt. 
hành chính (ví dụ: nhu phạt tiền, cảnh cáo.v.v..} 
nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt 
hành chính (1 năm) nay lại trồng cây thuốc phiện và 
các loại cây khác có chứa chất ma tuý. 

Nếu người phạm tội ngoài hành vi trồng cây thuốc 
phiện và các loại cây khác chứa chất ma tuý mà lại có 
hành vi tách riêng thuốc phiện, lá có ca, cán sa, nhựa 
cần sa ra khỏi các cây có chứa các chất đó thì còn bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về tội sản xuất 
trái phép chất ma tuý (Điều 193 - Bộ luật hình sự). 
Và trong thực tế việc người phạm tội tự mình trồng 
hoặc thuê người khác trồng, chăm sóc thì cũng không 
ảnh hưởng gì đến việc định tội danh. 

3. Mặt chủ quan của tột pham. Tội phạm này được 
thực hiện dưới hình thức lỗi có ý. Mục đích, động cơ 


113 


phạm tội rất đa dạng. Có thể là vụ lợi như trồng cây 
thuóc phién để lấy thuốc phiện dem bán, có thể là 
trồng cây thuốc phiện để lấy thuốc phiên hüt.v.v..., 
nhưng động cg, mục đích không phải là dấu hiệu bắt 
buộc trong cấu thành tội phạm này. 

4. Chủ thể của tội phạm. Tội phạm này được thực 
hiện bởi bất kỳ ai có đủ năng lực trách nhiệm hình sự 
và đạt độ tuổi theo qu! định của Luật hinh sự . 

9. Hình phat. - Trong khoản 1 (cấu thành cơ bản) 
qui định hình phạt phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

- Trong khoản 2 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm khi phạm tội thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 

+ Phạm tội có tổ chức, Được hiểu là có từ hai người 
trở lên bàn bạc, cấu kết chặt ché với nhau cùng thưc 
hiện tội phạm( trồng trái phép cây có chứa chất ma 
tuý.). 

* Tái phạm tội này: Tức là người phạm tội trước 
đây đã bị kết án về tội trồng cây thuốc phiện hoặc các 
loại cây khác có chứa chất ma tuý chưa được xoá án 
nhưng lại tiếp tục phạm tội này. 

- Trong khoản 3 qui định hình phạt bổ sung phạt 
tiền từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 


114 


55. Tội sản xuối trái phép chát ma tuy được quy định nhu 
thë nào? 

Khoản 1 Điều 193-BLHS quy định: “Người nào sẵn 
xuất trái phép chát ma tuy dui bát ky hình thức nào, 
thi bi phạt tù từ hai năm đến. bảy năm”. 

1. Khách thể của tội phạm. Tội pham này xâm 
phạm đến những qui định của Nhà nước về san xuất 
các chất ma tuý. 

Đối tượng của tội phạm này là các chất ma tuý 
(theo tỉnh thần của ba Công ước quốc tế về ma tuý - 
Đó là Công ước thống nhất về các chất gây nghiện 
năm 1961; Công ước về các chất hướng thần năm 
1971; Cóng ước về chóng buôn bán bất hợp pháp chất 
ma tuý gồm có chất gây nghiện và chất hướng thần 
năm 1988 nhi: Thuốc phiên, moóc - phin, cocain, 
héróin, lá cần sa.v.v...). 

Hiện nay, các loại ma tuý tổng hợp xuất hiện rất 
nhiều, đa dạng về chủng loại cũng như thành phần 
như các chất amphetamin, ephedrm, metametamin, 
etasy.v.v.. 

2. Mặt khách quan của tội phạm. Được thể hiện ở 
hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý tức san Xuất 
ma tuý trái với qui dinh của Nhà nước bằng nhiều 
cách thức và phương pháp khác nhau để tạo ra được 
chất ma tuý như: Chiết xuất, điều chế và pha chế. 


Chiết xuất là việc tách chất ma tuý ra khi những. 
vật chứa nó như chiết xuất. nhựa thuốc phiên từ quà 
anh túc, chiết xuất côcain từ cây cô ca, chiết xuất 
nhựa, dầu từ cây, lá, hoa, quả và cả việc thu hoạch lá 
hoa quả cán sa. Việc chiết xuất không làm thay đổi 
tính chất của chất ma tuý sẵn có từ ban đầu mà nó 
chỉ được tách lọc ra khỏi các tạp chất mà thôi. 

Điều chế là quá trình mà qua đó tạo ra các chất 
ma tuý. Trường hợp này khác với trường hợp chiết 
xuất ở chỗ là hành vi này tạo ra chất ma tuý mới có 
sự biến đổi về chất so với ban đầu, có thể là: 

+ Từ các tiển chất điều chế thành chất ma tuý. Ví 
đụ: Từ ephedrin điều chế thành eestasy. 

+ Từ chất ma tuý này điều chế thành chất ma tuý 
khác. Ví dụ: từ thuốc phiện điều chế thành heroin. 

Pha chế là quá trình tạo ra hỗn hợp các chất ban 
đâu không có tính năng hoặc không su dụng được 
thành các chất có chứa chất ma tuý hoặc từ các chất 
có nóng độ đậm đặc thành các chất có nóng độ phù 
hợp cho việc sử dụng. 

Đối với hành vi pha chế, tính chất của chất ban 
đầu không bi thay đổi mà nó chi bi thay đổi về nóng 
độ hoặc thể... 


Tuy nhiên, việc pha chế này phải là một quá trình 


116 


phức tạp thì mới coi là hành vi sản xuất, còn các hành 
vì giản đơn như trộn bột heroin với bột sắn, bột mà làm 
giảm nóng độ để thu được nhiều lợi nhuận hay việc 
pha xái thuốc phiện với nước thành dung dịch để chích 
vào tĩnh mạch, giúp việc sử dụng được thuận lợi không 
coi là sản xuất trái phép chất ma tuy. 

Tinh chế là việc từ các chất ma tuý có nhiều Lạp 
chất, thông qua các hoạt động như chưng cất, sàng 
lọc, tách để thu được chất ma tuý có nóng độ cao hơn, 
có giá trị hơn. Trường hợp này các chất ma tuý cũng 
không bị biến đổi về chất mà chỉ có sự thay đổi về 
nóng độ. 

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm 
người phạm tội sản xuất ra chất ma tuý. 

3. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực 
hiện dưới hình thức lỗi cố ý; động cơ, mục đích phạm 
tội là vì vụ lợi. 

4. Chủ thể của tội phạm. Tội phạm được thực hiện 
bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình 
sự và đạt. độ tuổi theo luật hình sự qui định. 

5. Hình phạt - Trong khoản 1 (cấu thành eo bản) 
qui định hình phạt phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 

- Trong khoản 2 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hình phạt phạt tù từ 7 năm đến 15 năm khi phạm tội 
thuộc một trong những trường hợp sau đây: 


117 


+ Phạm tội có tổ chức. Là trường hợp có từ hai 
người trở lên cùng cố ý thực hiện tội phạm, có sự 
phán công trách nhiệm cụ thể, liên kết chặt chẽ với 
nhau và quyết tâm thực hiện tội pham . Tuy nhiên 
không được hiểu mọi trưởng hợp phạm tội có nhiều 
người tham gia đều là phạm tội có tổ chức. 

+ Phạm tội nhiều làn tức là thực hiện các hành vi 
trên từ 9 lần trở lên và những làn đó đều đủ yếu tế 
cấu thành tội phạm nhưng ít nhất có hai lần chưa bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. 

+ Lợi dụng, danh nghĩa cơ quan, tổ chức để phạm 
tội. Là việc một người lợi dụng đanh nghĩa của cơ 
quan hay tổ chức được sản xuất các chất ma tuý phục 
vụ nghiên cứu khoa học hoặc điều chế thuốc chữa 
bệnh để sàn xuất trái phép chất ma tuý. 

+ Bản xuất trái phép nhựa thuốc phiên, nhựa cần 
sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ 500 gam đến 1 
kilogam. 

+ Sàn xuất trái phép hêrôin hoặc cocain có trong 
lugng tit 5 gam dén 30 gam. 

+ Sàn xuất trái phép các chát ma tuý khác ở thé 
rán có trong lugng tit 20 gam dén duói 100 gam. 

+ Sàn xuất trái phép các chất ma tuy khác ở thể 
lỏng có dung tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít. 


118 


+ Sản xuất trái phép từ 2 chất ma tuý trở lên mà 
tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 
lượng chất ma tuý qui định tại một trong các điểm từ 
d đến h khoản 2 Điều 193 Bộ luật hinh sự. 

+ Tái phạm nguy hiém. Theo quy định tại Điều 49 
BLHS, được coi là tái pham nguy hiém khi: 

* Thi? nhất, đã bị kết án vé tội rất nghiêm trọng, 
tội đặc biệt nghiêm trọng do có ý, chưa được xoá án 
tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng.(nhưng tại Điều 194, Khoản 14 là tội 
nghiêm trọng, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 là tội rất 
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cho nên để coi 
là tái phạm nguy hiểm thì chỉ khi hành vi phạm tội 
đã rơi vào khung 2, khung 3 hoặc khung 4. Cho nên, 
trường hợp này không bao giờ được áp dụng để định 
tội theo Khoản 2). 

* Thứ hai, Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà 
lại phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý. 

- Trong khoản 3 (cấu thành đặc biệt tăng nặng) qui 
dinh hình phat phạt tù từ 15 năm đến 20 năm khi 
phạm tệi thuộc một trong các trưởng hợp sau đây. 

+ Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Phạm tội 
có tính chất chuyên nghiệp được hiểu là người phạm 
tội thực hiện hành vì sản xuất trái phép chất ma tuý 


119 


nhiều lần và thu nhập chủ vếu bằng hoạt động này. 

+ Sản xuất trái phép nhưa thuộc phiện, nhựa cần 
sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ 1 kilógam đến 
đưới 5 kilógam. 

+ Sàn xuất trái phép héróm hoặc cocain có trong 
lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam. 

+ Sàn xuất trái phép các chất ma tuý khác ở thể 
rắn có trọng lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam. 

+ Sàn xuất trái phép các chất ma tuý khác ở thể 
lỏng có dung tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít. 

+ Sản xuất trái phép từ 2 chất ma tuý trở lên mà 
tổng số lượng các chất đó tương đương với số lượng 
chất ma tuý qui định tại một trong các điểm từ điểm 
b đến điểm đ Khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự. 

- Trong Khoản 4 qui định hình phạt phạt tà từ 20 
năm, tù chung thân hoặc tử hinh khi phạm tội thuộc 
một trong các tình tiết sau đây: 

* Sàn xuất trái phép nhựa thuốc phiên, nhựa cán 
sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ 5 kilôgam trở lên. 

+ Sàn xuất trái phép héróin hoặc cocain có trọng 
lượng từ 100 gam trở lên. 

+ Sàn xuất trái phép các chất ma tuý khác ó thể 
rắn có trọng lượng trừ 300 gam trở lên. 


120 


+ Sàn xuất trái phép các chất ma tuý khác ở thể 
lồng có dung tích từ 750 mililít trở lén. 

+ Sàn xuất trái phép từ 2 chất ma tuý trở lên tổng 
số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 
chất ma túy qui định tại một trong các điểm từ điểm 
a đến điểm d Khoản 4 Điều 193 Bó luật Hinh sự. 

- Trong Khoản 5 qui định hình phạt bổ xung phạt 
tiên từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng; tịch thu một 
phần hoặc toàn bộ tài sản; cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất đình từ I 
năm đến 5 năm. 


56. Tội tàng trừ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt chốt ma tuý được quy định như thế nào? 

Khoản 1 Điều 194-BLHS quy định: “Người nào 
tàng trữ, ván chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm 
đoạt chất ma tuy, thi bi phạt tù từ hai năm đến bảy 
hãm”. 

1. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm 
phạm đến những qui định của Nhà nước về quản lý 
các chất ma tuý. 

Đối tượng của tội phạm này là ngoài các chất ma 
tuý giống như qui định ở Tội sản xuất trái phép chất 
ma tuý (Điều 193-BLHS) còn bao gồm cả một số loại 
nguyên liệu mới có chứa chất ma tuý như: Lá, hoa, 


121 


quả, cây cần sa hoặc lá cây côca, quả cây thuóc phiện 
khô và quả câ thuốc phiên tươi. 

3. Mặt khách quan của tội pham. Được thể hiện ó 
những hành vi sau đây: 


- Hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý là lưu 
giữ, cất giấu các chất ma tuý trái với pháp luật tức là 
không có giấy phép hoặc không đứng với nội dung của 
giấy phép. 

Việc cất giấu các chất ma tuý nói trên có thể được 
thực hiện ở bất ky địa điểm nào (như cất giấu ở trong 
nhà để trong tủ hòm, vali hoặc chôn đưới đất.v.v...) 
Hoặc chất ma tuý được lưu giữ trong bất kỳ khoảng 
thời gian nào, dài hay ngắn, hình thức lưu giữ có thể 
là công khai hay bí mật đều không có ý nghĩa đối với 
việc truy cứu trách nhiệm hinh su, 

- Hành vi vàn chuyén trài phép chất ma tuý là 
mang chất ma tuý từ địa điểm này đến địa điểm khác 
bằng các phương tiện khác nhau: Có thể bằng đường 
hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, qua 
bưu điện hoặc có thể nhờ người khác chuyển hệ. 

- Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý là dùng 
tiên hoặc các lợi ích vật chất khác để mua bán hoặc 
trao đổi các chất ma tuý dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Có thể là dùng tiền mua bán trực tiếp các chất 


122 


ma tuý như mua bán các loại hàng hoá bình thường 
khác, cũng có thể là dùng ma tuý để đổi lấy các hàng 
hoá khác hoặc dùng ma tuý cho vay đặt cọc, cám cố, 
khấu nợ và thanh toán tiên địch vụ bằng chất ma 
tuy.v.v... một cách trát phép. 

- Hành vi chiếm đoạt ma tuý thuộc quyền quản lý 
của cơ quan Nhà nước hoặc đang do cá nhân khác 
chiếm giữ dưới bất kỳ hình thức nào như: Lén lút, bí 
mật, lừa đối, dùng vũ lực hoặc đe doa dùng vũ lực, 
cướp giật hoặc công nhiên, chiếm đoạt, uy hiếp tỉnh 
thần.v.v.. 


Điều luật quy định bón hành vi phạm tội là tàng 
trử, vận chuyển, mua bán trải phép và chiếm đoạt 
chất ma tuý, nhưng không phải chỉ cần họ có một 
trong các hành vi đó là ta truy cứu trách nhiệm hinh 
sự về cà bốn hành vi có nghĩa là khi xác định tội danh 
liệt kê cà bốn hành vi mà áp dụng theo nguyên tắc 
sau: 

* Nếu người nào thực biện một trong các hành vi 
phạm tội nói trên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
vé hành vi đã thực hiện. Vi du: Một người chi tàng 
trữ chất ma tuý không có mục đích mua bán thì truy 
cứu trách nhiệm hình sự về "Tội tàng trữ trái phép 
chất ma tuy". 


* Nếu người nào thực hiện nhiều hành vi phạm tội 
quy dinh trong điều luật mà các hành vi đó liên quan 
chặt chẽ với nhau thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
với tội danh đầy đủ các hành vi đã thực hiện. Sự liên 
quan chặt chẽ hoàn thành thể hiện ở chó hành vi này 
là tiển dé để thực hiện hành vi kia. Ví dụ: Một người 
có hành vi mua, vận chuyển và bán chất ma tuý thì 
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "vên chuyển, 
mua bán trái phép chát ma tuy". 

* Nếu người nào thực hiện nhiều hành vi pham tội 
trên mà các hành vi đó độc lập với nhau thì bị truy 
cứu trách nhiệm hinh sự về những tội độc lập mà 
người đó thực hiện. Ví dụ: Một người mua bán chất 
ma tuý đồng thời lại nhận vận chuyển ma tuý cho 
người khác. Hai hành vi này độc lập với nhau nên 
người đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội 
"Vận chuyến trái phép chất ma tuy"và tội "mua bán 
trái phép chát ma tuy". 

3. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội pham được thực 
hiện do lỗi cố ý. Động co, mục đích pham tội rất da 
dạng nhưng không phải là dấu hiệu bát buộc trong 
cấu thành tội pham. 

4. Chủ thể của tội phạm. Tội phạm được thực hiện 
bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình 
sự và đạt độ tuổi theo Luật hình sự qui định. 


124 


5. Hinh phạt - Trong khoán 1 (cấu thành cơ bản) 
qui định hình phạt phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 

- Trong khoản 2 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hình phạt phạt tà từ 7 năm đến 15 năm khi phạm tội 
thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Phạm tội có tổ chức (xem giải thích trong tội sản 
xuất trái phép chất ma tuý). 

+ Phạm tội nhiều lần tức là thực hiện một hành vi 
2 Tần trở lên và các lần đó đều đủ yếu tố cấu thành tội 
pham nhưng ít nhất có hai làn chưa bị truy cửu 
trách nhiệm hình sự. 

+ Lgi dung danh nghĩa cơ quan, tổ chức để phạm 
tội. Là việc lợi dụng đanh nghĩa của các cơ quan tổ 

chức nào đó được thực hiện các hành vi trên để tàng 
trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
chất ma tuý. 

+ Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý qua 
biên giới được hiểu là đưa ma tuý từ Việt Nam ra 
nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Nếu việc qua biên giới trái phép còn có thể bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự về tội xuất cảnh, nhập cảnh 
trái phép (Điều 274 BLH5). 

+ Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma 
tuý cho trẻ em. Là sử dung những người chưa đủ 16 


125 


tuổi vào việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc bàn 
cho những người ở độ tuổi đó. 

+ Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao 
cóca có trọng lượng từ 500 gam đến 1 kilôgam. 

+ Héróin hoặc cocain có trọng lượng từ 5 gam đến 
đưới 30 gam, 

+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc là cây côca có trọng 
lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam. 

+ Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 50 
kilôgam đến duói 200 kilógam. 

* Quà thuốc phién tươi có trọng lượng từ 10 
kilôgam đến dưới 50 kilôgam. 

+ Các chất ma tuý khác có thể rắn có trọng lượng 
tit 20 gam đến dưới 100 gam. 

+ Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ 100 mililit 
đến duói 250 mililít. 

+ Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng 
. của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý 
qui định tại một trong các điểm từ điểm y đến điểm n 
Khoản 2, Điều 194 BLHS. 

* Tái phạm nguy hiểm.(Xem giải thích tương tự 
như trong tội sản xuất trái phép chát ma tuý). 


126 


- Trong Khoản 3 (cấu thành đặc biệt tăng nàng) 
qui định hinh phạt phạt tù từ 15 đến 20 năm nếu 
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt nhựa thuốc phiện, nhựa cán sa hoặc cao 
cóca có trọng lượng từ 1 kilogam đến đưới 5 kilógam. 

+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng 
lượng từ 35 kilôgam đến dưới 75 kilôgam. 

+ Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 200 
kilôgam đến đưới 600 kilôgam. 

+ Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ 50 
kilôgam đến đưới 150 kilôgam. 

+ Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ 
100 gam đến dưới 300 gam. 

+ Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ 250 mililit 
đến đưới 750 mililít. 

+ Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng 
của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý 
qui định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm y 
Khoản 3, Điều 194 BLHS. 

- Trong Khoản 4 qui định hình phạt phạt tà 20 
năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội thuộc 
một trong những trường hợp sau đây: 


9-Ma Tuy 127 


+ Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt nhựa thuốc phiên, nhựa cán sa hoặc cao 
côca có trọng lượng từ 5 kilógam trở lén. 

+ Hêrôin hoặc cócain có trọng lượng từ 100 gam trở 
lên. 

* Lá, hoa, quả eây cần sa hoặc lá cây cóca có trọng 
lượng từ 75 kilôgam trở lên. 

+ Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 600 
kilôgam trở lên. 

+ Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ 150 
kilogam trở lên. 

+ Các chất ma tuý khác ở thể rán có trọng lượng từ 
300 gam trở lên. 

+ Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ 750 miHlít 
trở lên. 

+ Có tù hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng 
của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý 
qui định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g 
Khoản 4 Điều 194 BLHS. 

- Trong Khoản 5 qui định hình phạt bổ sung: Phạt 
tiên từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng; tịch một 
phần hoặc toàn bệ tài sản; cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 
năm đến 5 năm. 


128 


57. lội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt 


liền chối dùng vào việc sản xuất tri phép chốt ma tuỷ được 
quy dinh như thế nào? 

Khoản I Điều 195-BLHS quy định: “Người nào 
tàng tri, vân chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiên 
chất dùng nào vióc sản xuất trái phép chất ma tuy, 
thi bị phat tù từ một năm đến sáu năm”, 

l. Khách thể của tôi phạm. Tội phạm này xâm 
pham qui định của Nhà nước về quản lý và sử dụng 
các tiền chát ma tuý - Là các chất thông dụng trong 
điều chế bất hợp pháp các chất ma tuý hoặc các chất 
hướng thần. 

Đối tượng của tội pham này là các tiên chất sử dụng 
vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. Tiển chất là các 
chất không thể thiếu được trong quá trình điểu chế, sản 
xuất chất ma tuý và có mặt trong chất ma tuý tạo 
thành. Các tién chất này được quy dinh cụ thể trong 
công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý mà Việt Nam đã 
tham gia như: e-phê-drin (ephêdrm); po-so- do-e-phé-drin 
(psedoEphedrin); a.xít sun-phua-ríc (acid sulphuric); a- 
xíthy-dro cloric (deid hydro chloric), axetol.v.v... 

2. Mặt khách quan của tội pham. Tội pham dugc 
thể hiện ở những hành vi sau đây: 

- Hành vi tàng trữ tiền chất là eất giấu, lưu giữ các 
tiên chất nói trên ở bất cú địa điểm nào để sử dụng 


129 


vào việc sàn xuất trái phép chất ma tuy. Thời gian 
cất giấu và lưu giữ dài hay ngắn không có ý nghĩa đối 
với việc định tội. 

- Hành vi vận chuyển tiền chất là mang các tiên 
chất nói trên đi các nơi (nghĩa là dua từ địa điểm này 
đến địa điểm khác) đưới bất kỳ hình thức nào. Có thể 
bằng đường hàng không, bằng đường hộ, bằng đường 
sắt, bằng đường thuỷ hoặc có thể vận chuyển thông 
quan đường bưu điện bằng cách gửi theo bưu điện, 
bưu phám.v.v.. để sử dung vào việc sản xuất trái 
phép chất ma tuý. 

- Hành vi mua bán tiền chất là hành vi dùng tién 
hoặc các lợi ích vật chát khác để mua bán trao đổi các 
tiền chất nhằm để sản xuất trái phép chất ma tuý. 

- Hành vi chiếm đoạt tiển chất là hành vi chiếm 
đoạt đưới bất kỳ hình thức nào như: Lén lút, bí mật, 
lừa đảo, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, dùng vũ 
lực, đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tỉnh thần... nhằm 
chiếm đoạt tiền chất đùng để sản xuất trái phép chất 
ma tuý. 

Trong số các tiền chất quy định trong Công uóc 
Liên hợp quốc về kiểm soát ma tuý, ta thấy có nhiều 
chất ngoài việc dàng để sản xuất ma tuý, nó còn được 
dùng trong các ngành công nghiệp hoá chất khác. 
Cho nên, khi xác định một người tàng trữ những chất 


130 


này, ta phải xem xét mục đích ena hành vi đó là làm 
gì. Nếu nó dùng để phục vụ cho muc dich khác thi 
không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này. Vi 
du:Axit sulfurie còn được dùng trong công nghiệp hoá 
chất cho nên không phải cứ tàng trữ, vận chuyển, 
mua bán chúng là phạm tội này mà phải xác định 
được mục đích của hành vi. 


Tói pham được coi là hoàn thành từ thời điểm có 


tội sản xuất trái phép chất mạ tuý (Điều 193 BLHS). 

Trong thực tế người phạm tội có thể thực hiện riêng 
biệt, độc lập một trong các hành VI nói trên những 
cũng có thể thực hiện đồng thời nhiều hành vi. Tuy 
từng trường hợp mà xác định tội đanh của người phạm 
tội đúng với hành vị mà họ đã thực hiên. Việc xác dinh 
tội danh giống với việc xác định tội danh đã được phân 
tích tại Điều 194 (Tói tàng trữ, vàn chuyén. Mua bán 
trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý). 

3. Mặt chủ quan của tôi pham. Tội phạm được thực 
hiện do lỗi cố ý, mục đích phạm tội là vụ lợi, 

4. Chủ thể của tôi pham. Tôi phạm được thực hiện 
bởi bất kỳ người nào có đủ nàng hic trách nhiém hinh 
sự và dat độ tuổi theo Luật hình sự qụi định. 


8. Hinh phạt - Trong Khoan 1 (cấu thành có bàn) 
qui định hinh phạt phat tù từ 1 năm đến 6 năm. 

- Trong Khoản 2 (cấu thành tăng nàng) qui dinh 
hinh phat phat tà từ 6 năm đến 13 năm nếu phạm tội 
thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Phạm tội có tổ chức (xem giải thích trong tội sản 
xuất trái phép chất ma tuý). 

+ Phạm tội nhiều lần tức là thực hiện một hành vi 
2 lần trở lên và các lần đó đều đủ yếu tố cấu thành tội 
phạm nhưng ít nhất có hai lần chưa bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 

+ lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. Là 
trường hợp người có trách nhiệm trong việc quản lý, 
sử dung phân phối các tiền chất ma tuý đã lợi dung 
chức vụ của mình để thực hiện hành vi nói trên phục 
vụ cho việc sản xuất chất ma tuý. 

+ Tiền chất có trọng lượng từ 200 gam đến dưới 
500 gam. 


+ Vận chuyển, mua bán tiên chất qua biên giới. Là 
việc vận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ 
nước ngoài vào Việt Nam. 

+ Tái phạm nguy hiểm (xem giải thích tương tự 
nhu trong tội sản xuất trái phép chất ma tuý ). 


132 


- Trong Khoản 4 qu! định hình Phat phạt tù 9 
năm hoặc tà chung thân trong trường hợp tiên chả 
có trọng lượng từ 190 gam trở lên. 

- Trong Khoản 5 qui dinh hinh phạt bổ sung, phạ: 
tiền từ 5 triệu dóng đến 50 triệu đồng: tịch thụ mộ 


58. Tội sản xuấi, lồng trữ, vận chuyển, mua bán các 
phương tiện, dung cụ dùng vào việc sản xuốt hoặc sử dụng 
trái phép chất mc tuy được Quy dinh như thế nào? ] 

Khoản 1 Điều 196-BLHS quy dinh: "Nei nào sản 
xuất, tùng trữ, uận chuyên, mua bán các hương tiện, 
dung cụ dùng vào Uléc sửn xuất hoặc sử dung trái 
phép chất ma tuy, thì bi phạt từ từ một năm đến năm 

L Khách thể của lột pham. Tội phạm này xâm 
phạm vào những qui định của Nhà nước về quản ]ý 
Và sử dụng chất ma tuý, 


Đối tượng của tội phạm này là phương tiện, dụng 
en được sản xuất ra với chức năng chủ yếu là dùng 
vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý 
hay tuy được sản xuất ra với mục đích thông dụng 
trong cuộc sống hàng ngày nhưng đã được sư dung 
vào mục đích chuyên sản xuất hoặc sử dung trái phép 
chất ma tuý. 

2. Mặt khách quan của tội phạm -Tội phạm được 
thể hiện ở những hành vi khách quan sau đây: 

. Hành vi sản xuất các phương tiện, dụng cu vào 
việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý: Là 
chế tạo, gia công, làm ra hàng loạt các công cụ, các 
phương tiện nói trên. 

. Hành vi tàng trữ là cất giấu, lưu g1ữ các phương 
tiện dụng cu nói trên ở bất kỳ địa điểm nào, thời gian 
nào để sử dụng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 
phép chất ma tuý. 

- Hành vi vận chuyển là mang các phương tiện, 
dùng cụ nói trên bằng bất kỳ hình thức nào, từ nơi 
này đến nơi khác để sử dụng vào việc sản xuất hoặc 
sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Tội phạm này được coi là hoàn thành kể từ khi có 
một. trong những hành vì nêu trên được thực hiện 
chi không cán phải sử dụng các dung cụ, phương tiện 


134 


oye 


đó vào việc sản xuất ra chất ma tuý hoặc đã cung cấp 
cho người sử dung ma tuý. Nhưng ở đây chúng ta cán 
lưu ý, việc thực hiện các hành vi trên phải rõ ràng là 
phục vụ cho việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma tuý. 
Đổi vái các công cụ phương tiện chuyên düng cho việc 
sản xuất chất ma tuý thì chúng ta có thể dễ dàng 
nhận biết mục đích của hành vi còn đối với các dụng 
cụ thông dụng như xi lanh, kim tiêm và các dụng cụ 
chưng cất hoá chất ta thấy nó được sử dụng vào 
nhiều mục đích khác nhau. Cho nên khi xác định một 
người có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua 
bán các phương tiện dụng cụ đó ta phải xác định được 
mục đích của hành vi là phục vụ cho việc sản xuất 
hoặc sử dụng chất mạ tuý. 

3. Mặt chủ quan của tội pham. Tội phạm được thực 
hiện dưới hình thức lỗi có ý, động cơ, mục đích phạm 
tội rất đa dạng: Có thể là vụ lợi như sản xuất ra để 
bán, có thể là động cơ cá nhân: Sản xuất để phục vụ 
nhu cầu cá nhân... Nhưng không phải là đấu hiệu 
bất buộc trong cấu thành tội phạm. 

4. Chủ thể của tôi pham. Tội pham được thực hiện 
bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình 
sự và đạt độ tuổi theo luật định. 

3. Hinh phạt - Trong Khoản 1 (cấu thành cơ bản) 
qui định hình phạt phat tù từ 1 năm đến 5 năm. 


135 


- Trong khoản 2 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hình phạt phạt tù từ 5 năm tù đến 10 năm nếu phạm 
tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Phạm tội có tổ chức: Là hình thức phạm tội có từ 
2 người trở lên cùng cố ý thực hiện tội phạm họ đều 
nhận thức rõ hành vi của mình là ngụy hiểm cho xã 
hội nhưng vẫn quyết tâm phạm tội và trong đó có sự 
phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người 

* Phạm tội nhiều lần tức là từ 9 lần trở lên (xem 
giải thích trong Tội sản xuất trái phép chất ma tuý) 

+ Lgi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội là 
người có nhiệm vụ quyển han trong việc sàn xuất, 
quản lý, phân phối các dụng cụ nói trên nhưng đã lợi 
dụng quyền hạn đó để sản xuất, vận chuyển hay mua 
bán chúng phục vụ cho việc sản xuất chất ma tuý. 

+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức xã hội để 
phạm tội. 

+ Vật phạm pháp có số lượng lớn (theo thông tư 
liên tịch 02 ngày 05/8/1998 của Viện hiểm sát nhân 
dân tối cao của Toà án nhân dân tối cao và Hộ Công 
an. Được coi là số lượng lớn là từ 5 dụng cụ, phương 
tiện trở lên và các phương tiện, đụng cụ trong có thể 
là cùng loại hoặc có thể khác loại). 

+ Vận chuyển, mua bán qua biên giới là việc vận 
chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ... từ Việt 


136 


Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam 
phục vụ cho việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma tuý. 

+ Tái phạm nguy hiểm (xem giải thích trong tội 
san xuất trái phép chất ma tuý). 

- Trong Khoản 3 qui định hinh phạt bổ sung phạt 
tiên từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng: tịch thu một. 
phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 
nám dén 5 nám. 


59. Tội tổ chức sử dung trái phép chát ma luy được quy 
dinh nhu thé nào? 

Khoản 1 Điều 197-BLHS quy định: “Người nào tổ 
chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bát ky hình 
thu nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bay năm”, 

1. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm 
phạm đến những qui định của Nhà nước về quan lý 
và sử dụng chất ma tuý. Ngoài ra còn xâm phạm vào 
trật tự công cộng. 

2. Mặt khách quan của tội phạm. Thể hiện ở hành 
vi tổ chức dùng chất ma tuý trái phép. 

Tổ chức là tập hợp, dẫn đất, lôi kéo rủ rê các con 
nghiện đến hút, tiêm chích ở bất kỳ một nơi nào như: 
ở trường học, góc phố, vườn hoa, quán giải khát, nhà 
hàng, khách sạn.v.v... Và việc tổ chức có thể được tiến 


137 


hành một cách tình vi, chặt chẽ, thành những tụ 
diém chuyên nghiệp có người canh gác, hướng dẫn 
nhưng cũng có khi là đơn giản, nhanh chóng....cụ thể 
là các hành vị sau: 

- Chuẩn bị địa điểm như thuê, mượn, sử dung địa 
điểm thuộc quyền sở hữu quản Iý của minh. 

- Chi huy, phán cóng diéu hành các hoat dóng dua 
trái phép chất ma tuý vào co thể người khác. 

- Tìm người thực hành, người xúi giuc, người giúp 
sức đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác, 

- Tìm người có nhu cầu sử dung trái phép chát ma 
tuy cho các ó nhóm nhằm đưa trái phép chất ma tuý 
vào cơ thể ho, 

- Chuẩn bự các chất ma tuý, chuẩn bị phương tiện 
dựng cụ dùng vào việc sử dụng chất ma tuý bất kỳ 
dưới hình thức biện pháp nào để nhằm mục đích đưa 
trái phép chất ma tuy và cơ thể người khác. 

Nếu ngoài hành vị tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma tuý nói trên, người phạm tội cón cho thuê hay cho 
mượn địa điểm để sử dụng trái phép chất ma tuý 
hoặc còn cung cấp các phương tiện dụng cu (nhu: bàn 
đèn, xilanh); để dùng vào việc sử dụng trái phép chất 
ma tuý hoặc còn cung cấp chất. ma tuý cho con nghiện 
để hút hít, tiêm chích thì còn phải bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự thêm về tội: Chứa chấp việc sử dung 


138 


trái phép chất ma tuy hoặc tội mua bán tàng trữ các 
phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dung trái phép 
chất ma tuý hoặc tội tàng trữ, mua bán trái phép 
chất ma tuý. Trong trường hợp các con nghiện tiêm 
chích cho nhau, không có mục đích vụ lợi thì không 
phạm tội tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý mà 
xem xét về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuy. 

3. Mặt chủ quan của tội pham. Tội phạm được thực 
hiện dưới hình thức lỗi cố ý tr uc tiếp, mục đích phạm 
tội có thể là vụ lợi hoặc vì mục đích khác nhung động 
cơ mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc trong 
cấu thành tội phạm. 


4. Chủ thé của tội pham. Tội phạm được thực hiện 
bởi bất kỷ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình 
sự và đạt độ tuổi theo luật hình sự qui định. 


3. Hinh. phat. - Trong khoản 1 (cấu thành co bản) 
qui dinh hinh phat phạt tà từ 2 năm đến 7 năm. 

- Trong khoản 2 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hình phạt phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Nếu phạm 
tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Phạm tội nhiều lần tức là từ 2 lần trở lên, tổ 
chức sử dụng chất ma tuý và các lần đó đều đủ yéu tố 
cấu thành tội phạm nhưng chưa bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự lần nào. Trường hợp tổ chức sử dụng 


139 


chất ma tuý 2 lân trở lên dà chỉ cho một người cũng 
coi là phạm tội nhiều lần. 

+ Phạm tội đối với nhiều người tức là có tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma tuý cho từ 2 người trở lên 
trong một lần phạm tội. 

+ Tổ chức cho người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi 
trỏ lên đến dưới 18 tuổi sử dung phép chát ma tuy. 

+ Tổ chức cho phụ nữ mà biết là đang có thai sử 
dụng chất ma tuý. Việc nhận biết người phụ nữ có 
thai qua thay đổi tâm sinh lý, hình dạng bề ngoài 
hoặc người khác nói. Trường hợp người phạm tội 
không biết người phu nữ có thai thi không áp dụng 
tình tiết này đối với họ. 

+ Tổ chức cho người đang cai nghiện sử dụng trái 
phép chát ma tuy. 

+ Phạm tội gây tổn hai cho sức khoẻ của người 
khác mà ty lệ thương tật từ 31% đến 60%, 

+ Phạm tội mà gây bệnh nguy hiểm cho người khác 
như mắc bệnh Sida v.v... 

+ Tái pham nguy hiểm (xem giải thích trong tội 
sản xuất trái phép chất ma tuý) 

- Trong Khoản 3 (cấu thành đặc biệt tăng nặng) qui 
định hinh phạt phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, nếu 
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


140 


+ Phạm tội gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 
mà tỷ lệ thương tất từ 61% trở lên hoặc gây chết nguüi. 

+ Pham tội gây tổn hai sức khoẻ cho nhiều người 
mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, 

+ Phạm lội mà gây bệnh nguy hiểm cho nhiều 
người như do tiêm chích ma tuý đã gây các bệnh 
nguy hiểm truyền qua đường máu như vi rút HIV, 
viêm ganB. 

+ Đối với trẻ em dưới 13 tuổi. 

- Trong Khoản 4 qui định hình phạt tù từ 20 năm, 
tà chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội thuộc một 
trong các trưởng hợp sau đây: 

+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà ty 
lệ thương tật từ 61% trở lên. 

+ Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng khác. 

- Trong Khoản 5 qui dinh hình phạt bổ sung phạt 
tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tịch thu một, 
phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm 
cư trú từ 1 năm đến 5 năm. 


60. Tội chứa chốp việc sù dung trái phép chốt ma luy 
được quy dinh nhu thé nào? 


Khoàn 1 Diéu 198-BLHS quy định: “Người nào cho 
thuê, cho mượn dia điểm hoặc có bát ky hành vi nào 


141 


khác chia châp niệc sử dụng trái phép chất ma tử 
thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy nàm". 

1. Khách thë của lội phạm. Tội phạm này xây 
phạm đến những qui định của Nhà nước về quản | 
và sử dụng chất ma tuý. Ngoài ra cón xâm phạm đết 
trật tự an toàn xã hội. 


dụng trái phép chất ma tuý như: Tiệm chích, hút, 
hít.v.v...hoặc bất kỳ hành vi nào nhằm dung túng, 
bao che cho việc sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Nếu người nào cho thuê, mượn địa điểm, người 
phạm tội còn có hành vị lôi kéo, dàn dát con 
nghiện.v.v,.. hoặc có hành vị cung cấp cả chất mạ tuý 
thì còn phải chịu trách nhiệm hình 8d cả về tội tổ 
chức sử dụng trái phép chất ma tuý và tội tàng trữ, 
mua bán trái phép chất ma tuy. Qua đó ta thấy hành 
vi chia chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý khác 
hành vi tổ chức sử dụng chất ma tuý ở chỗ: Hành vị 
tổ chức sử dung chất ma tuý là người tổ chức đã chủ 
động chuẩn bị địa điểm và lôi kéo con nghiện đến để 
sử dụng, hành vị chứa chấp chỉ tiếp tay, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc sử dụng. 

3. Mặt chủ quan của tật phạm. Tội phạm được thực 
hiện dưới hình thức lỗi cố ý, mục đích phạm tội vì vụ 


142 


lợi. Nhu vậy chi truv cứu trách nhiệm hình sự khi 
một người biết rõ người khác ở trong nhà mình là để 
sử dụng ma tuý mà vẫn chứa chấp, còn trường hợp 
cho thuê nhà, mượn nhà để ở hoặc kinh doanh, 
nhưng người thuê đã sử dụng hoặc tổ chức sử dụng 
chất ma tuý mà chủ nhà không biết thì không phạm 
tội chứa chấp việc sử dung trái phép chất ma tuý. 

4. Chủ thể của tội phạm. Tội phạm được thực hiện 
bởi bất ky người nào có dù năng lực trách nhiệm hình 
sự và đạt độ tuổi theo luật hình sự qui định. 

&. Hinh phat - Trong Khoản 1 (cấu thành cg bản) 
qui dinh hình phat phạt tà từ 2 năm đến 7 năm, 

- Trong Khoản 2 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hình phat phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, nếu phạm 
tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội : Được 
hiểu là sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như 
một công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm. 

+ Phạm tội nhiều lần là trường hợp có 2 lần trở lên 
chứa chấp người khác sử dụng chất ma tuý đã đủ vếu 
tố cấu thành tội phạm và chưa lần nào bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

+ Phạm tội đối với trẻ em là chứa chấp người dưới 
18 tuổi sử dụng chất ma tuy. 


10 - Ma Tuy 143 


+ Phạm tội đôi với nhiều người là trường hợp một lần 
chứa chấp cho từ 2 người trở lên sử dụng chất ma tuý. 

+ Tái phạm nguy hiểm (xem giải thích tương tự như 
giải thích trong tội sản xuất trái phép chất ma tuý). 

- Trong Khoản 3 qui định hình phạt bổ sung, phạt 
tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tịch thu một 
phần hoặc toàn bộ tài sản. 


61. Tội sử dung trái phép chốt ma tuy được quy dinh nhu 
thế nào? 

Khoản 1 Điều 199-BLHS quy định: "Người nào sử 
dung trái phép chất ma túy dưới bát ky hình thúc 
nào, dà được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành 
chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bát 
buộc mà còn tiếp tục sử dụng trdi phép chát ma túy, 
thi bị phat tà từ ba tháng đến hai năm”. 

1. Khách thể của tội phạm. Tôi phạm này xâm 
phạm đến qui định của Nhà nước về quản lý và sử 
dụng trái phép chất ma tuý. Ngoài ra còn xâm phạm 
đến trật tự an toàn xã hội. 

2. Mặt khách quan của tội phạm Được thể hiện ó 
hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ 
hình thức nào như: Hút thuốc phiện, tiêm chích 
moócphin, cocain, hít héróin.v.v... để đưa chất ma tuý 
vào cơ thể mình nhằm gây khoái cảm, tạo ảo giác, 
thoả mãn cơn nghiện. 


144 


Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
tội này là: 

+ Người sử dụng trái phép chất ma tuý đã được 
chính quyển địa phương (xã, phường, thị trấn )giáo 
dục, nhắc nhỏ nhiều lận. 

* Và dà bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa 
vào cd sở chữa bệnh bắt buộc mà vẫn còn tiếp tục sử 
dụng trái phép chất ma tuý. 

3. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực 
hiện dưới hình thức lỗi cố ý. 

4. Chủ thể của tội phạm. Tội phạm được thực biện 
bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình 
SỰ và đạt độ tuổi theo Luật hình 8d qui định tại 
Khoản 1 và Khoản 2 Điều này ta thấy mức hình phạt 
tôi đa là 2 năm và 5 năm tù. Vi vậy đây là tội ít 
nghiêm trọng và nghiêm trọng cho nên chủ thể của 
tột phạm chi có thể là người từ đủ 16 tuổi trả lên. 

5. Hình phạt - Trong Khoản 1 (cấu thành cg bản) 
qui định hình phạt phạt tù từ 3 tháng đến 9 năm. 

- Trong khoản 2 (cấu thành co bàn) qui dinh hinh 
phat phat tà từ 2 năm đến 5 năm nếu tái phạm tội này, 


62. Tội cưỡng bức, lõi kéo người khác sử dung trái phép 
chốt ma tuy được quy dinh như thế nào? 

Khoản 1 Điều 200-BLHS quy định: “Người nào 
cường bức hoặc lôi kéo nguoi khác sử dung trái phép 


145 


chát ma tuy, thi bi phat tù từ hai năm dên bảy năm”. 

1. Khách thể của tôi phạm. Tội phạm này xâm 
phạm đến những qui định của Nhà nước về quản lý 
và sử đụng chất ma tuý. Ngoài ra còn xâm phạm đến 
trật tự an toàn xã hội. 

2. Mặt hhách quan của tội pham. Tội pham được 
thể hiện ở các hành vi sau đây: 

- Hành vi cưởng bức người khác sử dụng trái phép 
chất ma tuý là hành vi dùng mọi thủ đoạn như: Dùng 
vũ lực, đe doa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần, cưỡng 
bức về mặt vật chất, nhằm khống chế ép buộc nạn 
nhân sử dụng chất ma tuý trái với ý muốn của họ. 
Hành vi này biểu hiện như đe doa, khống chế, ép 
buộc, giữ chân tay để cho chất ma tuý vào miệng, 
mũi, tiêm chích ma tuý vào cơ thể trái ý muốn của 
nạn nhân. 

- Hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép 
chất ma tuý là hành vi dự dỗ, rủ ré, thuyết phuc, mái 
chài người khác sử dụng chất ma tuý như sử dụng 
chất ma tuý không phải trả tiển, cho hút chịu hoặc 
kích thích tính tò mò, tìm khoái lạc.v.v... làm cho họ 
từ chỗ không biết và không muốn đến chỗ tự nguyện 
dùng chất ma tuý thường xuyên thành con nghiện 
như cho xem phim ảnh, xem trực tiếp người khác sử 
dụng chất ma tuý, kể chi tiết cảm giác sau khi sử 
dụng chất ma tuý. 


146 


Ngoài ra còn có hành vi khác như cho ma tuý vào 
thuốc lá, cà phê hay các đồ ăn thức uống khác để làm 
người khác vô tình ăn, uống phải dẫn đến nghiện. Ta 
phân biệt hành vi cưỡng bức, lôi kéo người khác sử 
dụng chất ma tuý với hành vi tổ chức su dụng. Tổ 
chức sử dụng chỉ là việc tạo điều kiện thuận lợi cho 
những người đã nghiện ma tuý sử dụng còn cưỡng 
bức là việc làm cho những người chưa nghiện ma tuý 
trở thành nghiện ma tuý. ở hành vi tổ chức những 
người đến sử dụng mang tính chủ động còn những 
người sử dụng trong tội cưỡng bức lôi kéo mang tính 
bị động. 

3. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực 
hiện dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ, mục đích phạm 
tội rất đa dang. Có thể do trả thù cá nhân, làm các 
gia đình nạn nhân tan vỡ, đau khổ.v.v...hoặc vu lgi. 

4. Chủ thể của tôi phạm. Tội phạm được thực hiện 
bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình 
sự và đạt độ tuổi theo Luật hình sự qui định. 

ô. Hình phạt - Trong Khoản 1 (cấu thành co bán) 
qui dinh hinh phat phat từ từ 2 năm đến 7 năm. 

Trong Khoản 9 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, nếu phạm tội 
thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


I47 


+ Phạm tội có tổ chức là việc từ 2 người trở lên 
cùng cố ý thực hiện việc tổ chức lôi kéo người khác sử 
dung chất ma tuý và trong đó có sự câu kết chặt ché 
phân công trách nhiệm cho từng người để nhằm rủ rê 
người khác sử dụng. 

+ Phạm tội nhiều lân là từ 9 lần trở lên và các lần 
đó đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm và chưa bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự lần nào. 

+ Phạm tội vì động cơ đê hèn thể hiện ở việc cưỡng 
bức lôi kéo người khác sử dụng chất ma tuý để trả 
thù hoặc khống chế nạn nhân và gia đình, người thân 
phuc vụ cho mưu đồ xấu. 

+ Phạm tội đối với người chưa thành niên từ đủ 13 
tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi. 

+ Phạm tội đối với phụ nữ mà biết là đang có thai. 

+ Phạm tội đối với nhiều người hoặc dôi với người 
đang cai nghiện. 

+ Gây tổn hai cho sức khoẻ của người khác mà ty 
lệ thương tật từ 31% đến 60%. Hoặc gây bệnh nguy 
hiểm cho người khác. 

+ Là tái pham nguy hiểm (xem giải thích trong tôi 
sản xuất trái phép chất ma tuý). 

- Trong khoản 3 (cấu thành đặc biệt tăng nặng) qui 
dinh hinh phat phạt tù từ 15 năm tù đến 20 năm. Nếu 
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


148 


+ Gây tổn hai cho sức khoẻ của người khác mà ty 
lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người. 

+ Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người: Được hiểu 
là gây bệnh nguy hiểm cho từ hai người trở lên, 

+ Phạm tội đối với trẻ em dưới 13 tuổi. 

- Trong Khoản 4 qui định hình phạt phạt tù từ 20 
năm, tù chung thân. Trong trường hợp phạm tội mà 
gây chết nhiều người hoặc gây hậu quà đặc biệt 
nghiêm trọng khác. 

- Trong Khoản 5 hinh phat bổ sung phạt tiên từ 5 
triệu đồng 100 triệu đồng. 


63. Tội vi phạm qui định vé quán lý, sử dụng thuốc gây 
nghiện các chát ma tuý khóc được quy định như thë nào? 

Khoản 1 Điều 192-BLHS quy định: "Người nào có 
trách. nhiệm trong viéc xuất khẩu, nhập khẩu, mua 
bán, ván. chuyển, bdo quản, phân phối, cấp phát, sử 
dụng thuốc gây nghiện hoặc các chát ma tuý khác mà 
vi phạm quy dinh vé quản ly, sử dung các chất đó, 
thì bị phạt tiên tit năm triệu đồng đến một trăm triệu 
đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm näm", 

1. Khúch thể của tội phạm. Tội phạm này xâm 
phạm vào những qui định của Nhà nước về quản lý 
và sử dụng các loại thuốc gây nghiện và các chất 
ma tuý. 


149 


Đổi tượng của tội pham là các loại thuốc gây 
nghiện (nhu: Moóc phin, dólagan, xé-duxen, códéin, 
am-phé-ta- min...) và chất ma tuy. 

2. Mặt khách quan của tội pham. Được thể hiện ở 
hành vi vi phạm các qui dinh của Nhà nước về quán 
lý, sử dung các loai thuóc gáy nghiện hoặc các chất 
ma tuý khác như: Cấp phát, bán các loại thuốc gây 
nghiện mà không có đơn thuốc của bác sỹ hoặc không 
thực hiện đúng qui định về Việc xuất nhập khẩu, vận 
chuyển, quản lý các chất ma tuý để làm thất thoát đi 
một số lượng nhất định chất ma tuý là vật chứng của 
vụ án, 

Tội phạm được coi là hoàn thành kể từ khi có hành 
vi khách quan nêu trên. Tức là làm cho một số lượng 
lón thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác thoát 
ra ngoài sự quản lý của các co sở chữa bệnh hoặc cơ 
quan Nhà nước mà không cần phải có hậu quả xay 
ra. Trong thực tế nếu hậu quà nghiêm trọng Xày ra 
cho xã hội thi coi đó là tình tiết tăng nặng định 
khung hình phạt. 

3. Mặt chủ quan của tôi phạm .Tội phạm được thực 
hiện dưới hình thức lỗi cố ý hoặc vô ý. Trong thực tế, 
nếu xác định được người phạm tội có ý vi phạm các 
qui định của Nhà nước về việc quản lý và sử dụng các 
loại thuốc gây nghiện và các chất ma tuý khác nhằm 


150 


mục đích sản xuất tàng trữ, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 
các tội pham tương ứng qui dinh tại các điều 193, 194 
BLHS. 

4. Chủ thể của tội phạm. Tội phạm được thực hiện 
bởi chủ thể đặc biệt là những người ngoài những điểu 
kiện của chủ thể bình thường phải có thêm dấu hiệu 
có chức vụ quyển han (có thể là nhân viên v tế, cán bộ 
có thám quyển, quản lý, bào quản các loại thuốc gây 
nghiện và các chất ma tuý). 

5. Hinh phạt - Trong Khoản 1 (cấu thành cd bàn) 
qui định hình phat phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 
triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 

- Trong Khoản 2 (cấu thành tăng nặng) qui định 
hinh phat phạt tù từ 5 năm đến 12 năm nếu phạm tội 
thuộc một trong các trường hợp sau (xem giải thích 
tương tự như trong tội sản xuất trái phép chất ma 
tuý). 

+ Phạm tội có tổ chức; 

+ Phạm tội nhiều lần; 

+ Gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Trong Khoản 3 (cấu thành đặc biệt tăng nặng) 
qui định hình phạt phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 
trong trường hợp phạm tội gây hậu qua rất nghiêm 


151 


trọng như: Làm thất thoát số lượng lớn thuốc gây 
nghiện ra ngoài từ đó mà gây khó khăn cho việc 
khám chữa bệnh.v.v... 

- Trong Khoản 4 qui định hình phạt phạt tù từ 20 
năm hoặc tù chung thân. Trong trưởng hợp phạm tội 
gây hậu quà đặc biệt nghiêm trong như: làm cho 
người sử dụng thuốc mắc bệnh tâm thần hoặc chết 
nhiều người, hoặc gây khó khăn cho việc điều tra, xét 
xử các vụ án trọng điểm.v.v... 

- Trong Khoản 5 qui định hình phạt bổ sung phạt 
tiền từ 5 triệu dóng đến 50 triệu đồng; cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 


152 


PHỤ LỤC 
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÒNG, CHỐNG MA TUY 


1. LUÁT PHÓNG, CHỐNG MA TUY 


Té nạn ma tuý là hiểm hoa lớn cho toàn xã hói, gáy 
tác hai cho süc khoé, làm suy thoái nói giống, phẩm 
giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến trật tu an toàn xã hội và an 
ninh quốc gia. 

Để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu 
quả với tệ nạn ma tuý: 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định vé 
phòng, chống ma tuý. 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1 
Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu 
tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động 


153 


hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá 
nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống 
ma tuy. 

Diéu 2 

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu nhu 
sau: 

1. Chất ma tuý là chất gây nghiện, chất hướng 
thần theo quy định trong các danh mục do Chính phủ 
ban hành. 

2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế 
thần kinh, dé gây tình trạng nghiện đối với người 
sử dụng. 

3. Chất hướng thần là chát kích thích, ức chế thần 
kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể 
dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. 

4. Tiên chất là các hoặc chất không thể thiếu trong 
quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý, được quy 
định trong danh mục do Chính phu ban hành. 

5. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là các loại 
thuốc chữa bệnh được quy định trong các danh mục 
do Bộ Y tế ban hành, có chứa các chất quy định tại 
khoản 9 và khoản 3 Điều này. 

6. Cây có chứa chất ma tuý bao gồm cây thuốc 
phiện (cây anh túc), cáv cô ca, cây cần sa hoặc cây 
khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy định. 


154 


7. Phóng, chống ma tuý là phòng ngừa, ngăn chặn, 
đấu tranh chống tệ nạn ma tuý và kiểm soát các hoạt 
động hợp pháp liên quan đến ma tuý. 

8. Tệ nạn ma tuý là tình trạng nghiện ma tuý, tội 
phạm về ma tuý và các bành vi trái phép khác về 
ma tuý. 

9. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý 
bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản 
xuất, vận chuyển bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân 
phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, 
quá cảnh các chất quy định tại các khoànl,4 và 5 
Điều này, được có quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 

10. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan 
đến ma tuý là việc cho phép, theo dói, kiểm tra, giám 
sát các hoạt động quy định tai khoản 9 Điều này và 
phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó 
vào mục đích khác. 

11. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chát ma 
tuy, thuóc gáy nghién, thuóc huóng thán và bi lé 
thuộc vào các chát này. 

Điều 3 

Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Trồng cây có chứa chất ma tuý; 

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua 
bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, 


155 


nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cửu trái phép hoặc 
chiến đoạt chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần; 

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; 
xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hà trợ việc sử 
dụng trái phép chất ma tuý; 

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán 
phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử 
dụng trái phép chất. ma tuý; 

9. Hợp pháp hoá tiển, tài sản do phạm tội về ma 
tuý mà có; 

6. Chống lại hoặc cán trở việc cai nghiện ma tuý; 

7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc 
người tham gia phòng chống ma tuý; 

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi 
phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 

9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. 

Điều 4 

1. Phóng, chóng ma tuý là trách nhiệm của cá 
nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. 

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá 
nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phỏng, 
chống tệ nạn ma tuý; tổ chức đấu tranh chóng các tội 
phạm về ma tuý và sử dụng đổng bộ các biện pháp 
kinh tế, pháp luật, văn hoá , xã hội, nghiệp vụ để 
tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức 


156 


và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 
tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý; kết hgp phóng, 
chóng té nan ma tuý với phòng, chống các loại tội 
phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác, 

Điều 5 

1. Nhà nước Việt Nam thực hiện các điểu ước quốc 
tế về phòng, chống ma tuý và các diéu ước quốc tế 
khác có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia trên nguyên tác tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng 
có lợi; hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, 
chống ma tuý. 

3. Cá nhân, tổ chức nước ngoài nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên lãnh thể Việt Nam 
có trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật này 
và các quy định khác cửa pháp luật Việt Nam về 
phòng, chống ma tuý. 


Chương II 
TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHÓNG MA TUÝ 
Điều 6 
Cá nhân, gia đình có trách nhiệm: 


1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân 
về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của 


157 


pháp luật về phòng, chóng ma tuý; quan lý chà 
chẽ, ngàn chặn thành vién trong gia dinh tham gii 
tê nan ma tuý; 

2. Thuc hién düng chi định của thầy thu& về sử dun; 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh; 

3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuy 
của thân nhân và của người khác; 

4. Tham gia, hóc trợ hoạt động cai nghiện ma tuý 
tại các co sở cai nghién và tai cóng dóng; theo dõi, 
giúp đổ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng 
đồng; phòng, chống tái nghiện. 

Điều 7 

Cá nhân, gia dinh, có quan, tổ chức có trách nhiém 
phát hiện, cung cáp nhanh chóng các thóng tin vé té 
nan ma tuý cho có quan công an hoặc cơ quan khác có 
thám quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải 
Xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác 
về tệ nạn ma tuy. 

Điều 8 

1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà 
nước có thám quyển việc trồng cây có chứa chất ma 
tuý; tham gia triệt phá cây có chứa chất ma tuý do 
chính quyền địa phương tổ chức. 


158 


2. Tại các vùng phải xoá bỏ cây có chứa chất ma 
tuý, các cơ quan Nhà nước trong phạm v1 nhiệm vụ, 
quyển hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát 
triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế 
việc trồng cây có chứa chất ma tuý; quy hoạch cơ cấu 
nóng nghiệp, làm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thi 
trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất 
có hiệu quả. 

Điều 9 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên, các tổ chức khác trong phạm vĩ nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm; 

1. Tổ chức và nhối hợp với có quan có thẩm quyền 
tuyên truyền, giáo dục nhân đân kiến thức, pháp luật 
về phóng, chóng ma tuý, xáv đựng môi trường xà hội 
lành mạnh, văn mình; 

9. Phòng ngừa ngăn chặn người của tổ chức mình 
và mọi công dàn tham gia té nan ma tuý; 

3. Giám sát hoạt động phóng, chóng ma tuý ở cơ 
quan, nhà trường, các cơ sở giáo duc khác và địa bàn 
dân cư; 

4. Phối hợp với chính quyền các cấp, các có quan có 
thẩm quyền để vận động cai nghiệm ma tuý; tham 


11 - Ma Tuy 159 


gia giáo duc, dav nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người 
dà cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng dóng; phóng, 
chóng tái nghiệp. 

Diéu 10 

Nhà trường và các cơ sở giáo duc khác có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về 
phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, 
chông ma tuý và lối sông lành mạnh cho học sinh, 
sinh viên, học viên, quan lý chát chẽ, ngăn chán học 
sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý; 

2. Phối hợp với gia dinh, cơ quan, tổ chức và chính 
quyển địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh 
viên, học viên về phòng, chống ma tuý; 

3. Phối hợp với cd quan v tế và chính quyển địa 
phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện 
học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. 

Điều 11 

Cơ quan nhà nước, đơn vị và trang nhân dán trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của minh có trách 
nhiệm tổ chức phòng, chống ma tuý ở cơ quan, đơn vi 
minh; phòng ngừa, ngăn chặn cán bó, công chức và 
cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 
tham gia lệ nan ma tuý; tuyên truyền, động viên cán 
bệ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ 


160 


trang nhân dán và nhân dân phát hiện, tô giác, đấu 
tranh với tệ nạn ma tuý. 

Điều 12 

Các cơ quan thông tin, tuyên truyển có trách 
nhiệm phổi hgp với các cà quan, tổ chức, đơn vi Vũ 
trang nhân đân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để 
nhân dán nhận thức rõ vé tác hại của ma tuý; chủ 
trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà 
nước về phòng, chóng ma tuý. 

Điều 13 

1. Có quan chuyên trách phòng, chống tội pham về 
ma tuý thuộc Công an Nhân dân được tiến hành một 
số hoạt động sau đây: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan thực 
hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh chốn các tội 
phạm về ma tuý tại các địa bàn biên giới và nội địa. 

b) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần 
thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý. 

C) Trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh 
hoc cần thiết để phát hiện tội pham về ma tuý. 

d) Yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có 
Hên quan cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình tài 
"hinh và tài khoản tại Ngân hàng khi có cán cứ cho 


161 


ràng có hành vi qux dinh tại các khảon 12,3,4,5 và 8 
Điều 3 của Luật này. 

c) Yêu cầu eó quan bưu điện mở bưu hiện, bưu 
phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu 
kiện, bưu phẩm đó có chất ma tuý, tiển chất, thuốc 
gây nghiện, thuốc hướng thân; 

D Áp dung các bión pháp cán thiét dé bào vé 
người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong 
các vụ án về ma tuy. 

2. Cá nhân, gia đình, có quan, tổ chức quy định tại 
các điểm d và d khoản 1 Điều này khi được cg quan 
chuyên trách phòng, chóng tội phạm về ma tuý véu 
cầu có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các vêu 
cầu đó. 

3. Chính phủ quy định cu thể và điểu kiện, thủ tue, 
thám quyén và trách nhiệm của co quan chuyên trách 
phóng, chống tội phạm về ma tuý trong việc thực hiện 
các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 14 

1. Cá nhân, gia đình, có quan, tổ chức tham gla các 
hoạt động phòng, chống ma tuý được Nhà nước bảo vệ 
và giữ bí mật. 

2. Trường hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức 
do tham gia phòng, chống ma tuý mà bị thiệt hại về 
tài sản thì được Nhà nước đền bù; trường hợp cá 


162 


nhân bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ hoặc bị thiệt 
hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được 
hưởng chế độ, chính sách đặc biệt theo quy định của 
Chính phủ. 

3. Cơ quan Công an, hải quan, bộ đội biên phòng, 
cảnh sát biển, viện kiểm sát, toà án và chính quyển các 
cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 


Chương III 
KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP 
LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ 


Điều 15 

Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, 
bảo quản, tàng trữ, 

Mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập 
khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất 
ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 16 

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức được vận chuyển chất 
ma tuý, tiên chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần phải đóng gói, niêm phong theo quy định của cơ 


163 


quan có thấm quyển, chịu trách nhiệm về số lượng, 
chất lượng hàng của mình và có biện pháp bảo VỆ an 
toàn, không để bị thất thoát. 

2. Việc vận chuyển các chất quy định tại khoản 1 
Điều này của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. 

Điều 17 

Việc tổn trữ, bảo quản, kê đơn và bán thuốc gây 
nghiện, thuóc hướng thần để chữa bệnh tại các cơ sở 
v tế phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

Điều 18 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức tiến hành các hoạt. động 
quy định tại các Điều 15, 16 và 17 của luật này phải 
lập hồ sơ về các hoạt động dó theo quy định của co 
quan quản lý Nhà nước có thẩm quyển và thông báo 
cho các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu để phối 
hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ. 

Điều 19 

Chi cơ quan, tổ chức có đủ diéu kiện do Chính 
phủ quy định mới được phép nhập khẩu, xuất khẩu 
ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. 

Điều 90 

1. Các trường hợp vận chuyển quá cảnh lãnh thổ 
Việt Nam chất ma tuý, tiên chất, thuốc gây nghiện, 


164 


thuốc hướng thần phải có giấv phép quá cảnh của Bệ 
trưởng Bộ Công an Việt Nam. Tổ chức cần vận 
chuyển quá cảnh phải gửi đơn và hô sơ xin phép quá 
cảnh kèm theo giấy phép của nước xuất khẩu và nước 
nhập khẩu đến Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục. 

Giấy phép quá cảnh được gửi cho tổ chức xin phép, 
hài quan cửa khẩu noi có hàng quá cảnh đi qua và các 
cơ quan khác có liên quan. Giấy phép quá cánh có gia 
trị một làn trong thời hạn được ghi trong giấy phép. 

2. Việc vận chuyển quá cảnh các chất quy định 
tại khoản 1 Điều này phải theo đúng hành trình đã 
ghi trong giấy phép quá cảnh. Tổ chức vận chuyển 
quá cảnh phải làm thủ tục, chịu sự kiểm soát của 
co quan hài quan và các cơ quan khác có thám 
quyền của Việt Nam. 

Điều 21 

Mọi trường hợp vận chuyển chất ma tuý, tiền chất, 
thuộc gầy nghiện, thuốc hướng thần vào, ra hoặc qua 
lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép nhập 
khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thể Việt Nam hoặc 
không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt 
Nam về vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh 
thì đều bị coi là vận chuyển trái phép. 

Điều 22 

Việc giao, nhận, vận chuyển, tàng trữ, bảo quan, 
sử dung, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh chất ma 


185 


tuý, tiên chất, thuấc gây nghiện, thuốc hướng thần vì 
mục đích Quốc phóng, An ninh thực hiện theo quv 
định của Chính phủ. 

Điều 23 

1. Việc mang theo một số lượng hạn chế thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần dự phòng cho việc sơ cứu, 
cấp cứu trong cuộc hành trình hoặc du lịch quàc tế 
trên tàu thuỷ, tàu bay, tàu hoa, ô tô hoặc các phương 
tiện vận tài khác không bi coi là mang hàng xuất 
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. 

Người chi huy hoặc điều khiển phương tiện vận tải 
có trách nhiệm làm thủ tục khai báo với cơ quan hải 
quan của Việt Nam, giải trình về số lượng thuốc đã 
sử dụng và áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp 
dé ngàn chặn việc sử dung không đúng mục đích hoặc 
vận chuyển trái phép các thuốc đó. Khi cẩn thiết, các 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được tiến hành 
kiểm tra, kiểm soát trên các phương tiện vận tài dó. 

2. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần để chữa bệnh của cá nhân khi nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh lãnh thể Việt Nam được thực hiện theo 
quy dinh của Bó Y tế Việt Nam và phải chịu sự kiểm 
soát của các cà quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

Điều 94 

1. Chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần bị thu giữ trong các vụ án hình sự phải tiêu 


166 


huy, trừ trưởng hợp chất ma tuý, thuốc gáv nghiện, 
thuộc hướng thản được sử dụng trong các hoạt động 
hợp pháp liên quan đến ma tuý bị chiếm đoạt được 
trà lại cho chủ sở hữu. 

2. Việc xử lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 
kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng thực hiện theo 
quy định của Bộ Y tế. 

3. Việc xu lý chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần không thuộc các trường hợp quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điểu này và tiên chất thực hiện 
theo quy định của Chính phủ. 


Chương IV 


CAI NGHIÉN MA TUY 

Diéu 25 

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tự 
nguyện cai nghiện ma tuý; áp dụng chế độ cai nghiện 
đối với người nghiện ma tuý; tổ chức các cơ sở cai 
nghiện ma tuý bắt buộc và khuyến khích cá nhân, gia 
đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các hình thức cai 
nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; khuyến 
khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ 
trợ các hoạt động cai nghiện ma tuy. 

Điều 26 

1. Người nghiện ma tuý có trách nhiệm: 


187 


a) Tu khai báo vé tinh trạng nghiện ma tuý của 
minh với cà quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền 
CƠ sở ndi cu trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện; 

b) Tuần thủ nghiêm ngặt các quv định về cai 
nghiện ma tuý. 

2. Gia đình có người nghiện ma tuý có trách nhiệm: 

a) Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma 
tuý trong gia đình mình và tình trạng nghiện của 
người đó; 

b) Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia 
dinh theo sử hướng dẫn, giám sát của cán bộ v tế và 
chính quyển cơ sở; 

C) Theo dòi, giám sát, phòng ngừa, ngán chặn 
người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có 
hành vi gáv mất trật tu, an toàn xà hói; 

d) Hỗ trợ cơ quan có thâm quyển đưa nguói 
nghiện ma tuý vào ed sở cai nghiện và đóng góp kinh 
phí cai nghiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 27 

Các hình thức cai nghiện ma tuý tại gia đình và 
cộng đồng được áp dụng đối với tất cả người nghiện 
ma tuý. Các cơ quan, tổ chức å địa phương có trách 
nhiệm hỗ trợ, kiểm tra, giảm sát các hoạt động cai 
nghiện tại gia đình và cộng đồng. Chính phủ quy 
định cụ thể về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình 
và cộng đồng. 


168 


Điều 28 

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trổ lên đã 
được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được 
giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị tấn ma vẫn còn 
nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phai dược 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Việc đưa ngươi nghiện vào cơ sở cai nghiện ma 
tuý bất buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ 
tịch uy ban nhân dán huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma tuy tại cd sở cai 
nghiện ma tuý bát buộc từ một năm đến hai năm. 

3. Người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai 
nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cà sở cai 
nghiện ma tuý bát buộc và không bi coi là bị xử lý vi 
phạm hành chính. 

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bát 
buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đựa người 
nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 Điều nàv vào có 
86 cai nghién ma tuý bát buộc được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 29 

l. Người nghiện ma tuý từ dà 12 tuổi đến dưới 18 
tuổi đã dược cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã 
được giáo duc nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà 
vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định 


169 


thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bát buộc dành riêng 
cho họ. 

2. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 
tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai 
nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai 
nghiện bắt buộc dành riêng cho họ. 

8. Việc cai nghiện ma tuý đối với người nghiện ma 
tuý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không 
coi là việc xử lý vi phạm hành chính. 

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt 
buộc, thẩm quyền, thời gian, chế độ cai nghiện, thủ 
tục đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này vào cơ sở cai nghiện bát buộc do 
Chính phủ quy định. 

Điều 30 

Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện 
ma tuy có trách nhiệm: 

1. Tuân thủ nói quy và chịu sự quan lý, giáo dục 
của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và 
góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện. 

Điều 31 

Nhà nước áp dung phương pháp cai nghiện thích 
hợp đối với người nghiện ma tuý là người bi tạm 


170 


giam, phạm nhân, trại viên của cơ så giáo dục, học 
sinh củ trường giáo dưỡng. Cơ quan quản lý các ca số 
này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương dé 
thực hiện quy định này. 

Điều 32 

1. Trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma 
tuý sau đây phải được bố trí vào các khu vực tách 
riêng với những người nghiện ma tuý khác để quản lý 
và chữa bệnh: 

a) Người chưa thành niên; 

b) Phụ nữ; 

c) Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; 

d) Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi 
gây rối trật tự. 

2. Có sở cai nghiện ma tuý có trách nhiệm thực 
hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan 
có thẩm quyển duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa 
bệnh cho người đã cai nghiện ma tuý. 

3. Nguoi đứng đầu có sở cai nghiện ma tuý được 
quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy 
định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, 
chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu câu chính 
quyền địa phương, lực lượng và trang nhân dân giúp 
đỡ khi cần thiết. Chính quyền địa phương, lực lượng 


171 


vũ trang nhân dân cá trách nhiệm phối hợp thực hiện 
các biện pháp bảo VỆ cd sở cai nghiện ma tuý và hỗ 
trợ cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ sở này khi 
có yêu cầu, 

4. Co sở cai nghiện ma tuý phải tôn trong danh du, 
nhân phẩm, tính mang, sức khoẻ, tài sàn của người 
cai nghiện ma tuý. 

Điều 33 

Người đã cai nghiện ma tuy được chính quyền cơ 
SỞ, gia dinh và các tổ chức tiếp nhận, tạo diều kiện 
học nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt 
động xã hội để hoà nhập cộng đồng. 

Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan có 
trách nhiệm hỗ trợ chính quyền có sở trong việc quản 
lý, giáo dục, giám sát, phòng, chống tái nghiện cho 
người đã cai nghiện ma tuý. 

Điều 34 

Uy ban nhân dán các cấp nơi có người cai nghiện 
ma tuy có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức cai 
nghiện và phòng, chống tái nghiện ma tuý tại địa 
phương: chỉ đạo cơ quan lao động- thương binh và xã 
hội chủ trì phối hợp với cơ quan Công an, Y tế, Giáo 
dục và Đào tao cùng cáp và các có quan tổ chức có 
liên quan tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý, giáo 


172 


dục người cai nghiện mạ tuy và người đã cai nghiên 
ma tuý; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện 
ma tuy hoà nhập cộng đồng. 

Điều 35 


1. Kinh phí để xây dung cơ sở vật chất, tổ chức cai 
nghiện bắt buộc và thực hiện các quy định tại Điều 
31 và Điều 34 của luật này gám: 

a) Ngân sách Nhà nước; 

b) Đóng góp của người cai nghiện và gia đình ho; 

€) Các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong 
Hước và nước ngoài. 

2. Nguoi nghiện ma tuý, vợ hoặc chồng của người 
nghiện ma tuý, cha, mẹ của người chưa thành niên 
nghiên ma tuý có trách nhiệm đóng góp kinh phí cai 
nghién theo quy dinh của Chính phủ; trường hgp có 
hoàn cảnh khó khăn thì được xét giản hoặc miễn 
đồng gớp kinh phí cai nghiện. 

3. Cd sở cai nghién ma tuy được tiếp nhận các 
khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân, gia đình, cơ 
quan, tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
để cai nghiện cho người nghiện ma tuý và phải quản 
lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ đó theo quy 
định của pháp luật. 


| pario 


Chương V 
QUAN LY NHÀ NƯỚC 
VÉ PHÒNG, CHÓNG MA TUY 


Điều 36 

Nói dung quản lý Nhà nước về phóng, chóng ma 
tuý bao gồm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ 
trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma tuý; 

3. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 

3. Tổ chức bó máy, dào tạo, bôi dưỡng cán bó vé 
phóng, chống ma tuý; 

4. Ban hành, sửa đổi, bổ sung, công bố danh mục 
chất ma tuý, tiên chất, thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần; 

5. Cấp, thu hài giấy phép hoạt động hợp pháp liên 
quan đến ma tuý; 

6. Quyết định thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện 
ma tuý bất buộc; cáp, thu hôi giấy phép hoạt động 
của các cơ sở khác về cai nghiện ma tuý; tổ chức và 
quản lý việc cai nghiện ma tuý và hoà nhập cộng 
đồng cho người đã cai nghiện ma tú; 

7. Tổ chức đấu tranh phóng, chống tội phạm về ma 
tuý; 


17A 


8. Thuc hiện thống kê nhà nước về phòng, chóng 
ma tuý; 

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ về phòng, chống ma tuý; 

10. Tổ chức tuyên truyền, giáo duc về phòng, chống 
ma tuý; 

11. Hop tác quốc tế về phòng, chống ma tuý; 

12. Riểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và xử lý vi pham pháp luật về phòng, chống ma tuý. 

Điều 37 

1. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà Nước về 
phóng, chóng ma tuy. 

2. Bó Cóng an chiu trách nhiệm trước Chính phủ 
chủ trì phối hợp với các bó, cơ quan ngang bộ, có quan 
thuộc Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý 
Nhà nước về phòng, chống ma tuý. 

3. Các bộ, cd quan ngang bó, cd quan thuộc chính 
phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình có 
trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các co quan 
hữu quan trong phòng, chống ma tuf. 

4. Uy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà 
` nước về phòng , chống ma tuý tại địa phương; chỉ đạo 
việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phòng, chống ma 
tuý tại địa phương; quản lý việc cai nghiện ma tuý và 
hoà nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma tuý. 


12+ Ma Tuy 175 


Điều 38 

1. Bộ Công an có trách nhiệm: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ 
trương chính sách, kế hoạch phòng, chống tội phạm 
về ma tuý; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch 
phòng, chống ma tuý của bộ, ngành trình Chính phủ; 

b) Chủ trì phối hợp với các cg quan Nhà nước hữu 
quan trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về 
ma tuý; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin về tội 
phạm ma tuý; 

v) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý 
chất ma tuý và tiển chất phục vụ đấu tranh chống tói 
pham về ma tuý; 

d) Tổ chức lực lượng điều tra các tội phạm về ma 
tuý, hướng dán các cà quan khác tiến hành điều tra 
ban đầu các tội phạm này theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức công tác giám định chất ma iuy và 
tiền chất; 

c) Tổ chức bộ máy, đào tạo, bôi dưỡng cán bó làm 
cóng tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm 
về ma tuý, giám định chất ma tuý và tiền chất; 

I) Thực hiện thống kê Nhà nước về phòng, chóng ^ 
ma tuý; quan lý thông tin về các tội phạm về ma tuý; 

8) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội chỉ đạo việc lập hó sơ và tổ chức đưa người nghiện 


176 


| tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giữ gìn an ninh 
i£. bự tại các cơ sở cai nghiện, kiểm tra hoạt động cai 
hiện ma tuý tại cộng dóng và trong các cơ sở cai 
hiện; 

h) Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tội 
iam về ma tuý. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an cấp, thu hồi giấy phép 
tá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiên chất, 
uốc gây nghiện, thuốc hướng thần; cấp, thu hồi 
ấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuy sử 
ng trong lĩnh vực đấu tranh chống tội pham. 

Điều 39 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ 
ương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai nghiện; chỉ 
ao tổ chức cai nghiện ma tuý và giải quyết. các vấn 
8 xà hội sau cai nghiện; 

2. Tổ chức bó máy, đào tao, bồi dưỡng cán bó làm 
ng tác cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề 
à hội sau cai nghiện; 

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu 
uan và chính quyền địa phương xây dựng, hướng 
Àn hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý; dạy 
ghé, tạo việc làm, tư vẫn hỗ trợ, tạo điển kiện vật 
hất và tỉnh thần để giúp đỡ người đã cai nghiện ma 
uý hoà nhập cộng đồng; phóng, chống tái nghiện; 


177 





4. Thống kê, đánh giá tình hinh cai nghiện ma tuý 
và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện. 

5. Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thé cơ sở 
cai nghiện ma tuý bắt buộc; cấp, thu hồi giấy phép 
hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma tuý; 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma tuý 
và giải quyết các vẫn để xã hội sau cai nghiện. 

Điều 40 

1. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

a) Ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, tiên chất sử dụng trong 
lĩnh vực v tế và tổ chức thực hiện quy chế đó: ban 
hành và chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tó 
chức thực hiện quy chế quản lý chất ma tuý sử dụng 
trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và 
nghiên cứu khoa hoc. 

b) Quy dinh việc nghiên cứu thuốc và phương pháp 
cai nghiện ma tuý; cấp thu hồi giấy phép lưu hành 
thuốc, phương pháp cai nghiện ma tuý; hỗ trợ về 
người, chuyên môn kỹ thuật v tế để cai nghiện ma tuý; 

c) Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc 
gây nghiện, thuốc hướng thân, tiên chất sử dung 
trong linh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và 
nghiên cứu khoa học. 


178 


E 


2. Hộ trưởng Bô Y tế cấp, thu hồi giấy phép nhập 
khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma tuý, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, chất ma tuý, tiền chất sử 
dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và 
nghiên cứu khoa học. 

Điều 41 

|. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm: 

a) Ban hành danh mục, quy chế quản lý tiên chát 
sử dung trong linh vực công nghiệp và tổ chức thực 
hiện quy chế đó; 

b) Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiển 
chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. 

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp, thu hồi giấy 
phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong 

các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 40 của Luật này, 

Điều 49 

Bô Giáo duc và Đào tạo có trách nhiệm ban hành 

và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phòng, 
chống ma tuý; xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án 
giáo dục phòng, chống ma tuy trong nhà trường, các 
cơ sở giáo dục khác. 

Điều 43 

Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách 
nhiệm phối hợp với Uy ban Dân tộc và Miền núi và 


179 


các cd quan, tổ chức hữu quan khác tuyên truyền, 
giáo dục, tổ chức xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý; 
thực hiện chương trình trợ giúp chuyển hướng sản 
xuất có hiệu quả, ổn định đời sống của nhân dán. 

Điều 44 

1. Cơ quan Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 
biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an 
và chính quyển địa phương để kiểm tra, kiểm soát, 
phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển 
trái phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần qua biên giới theo quy định của 
pháp luật. 

2. Các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này được 
phối hợp với các cơ quan hữu quan của nước khác 
theo các quy định tại chương VI của Luật này để phát 
hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển 
trái phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần qua biên giới, 

Điều 45 

Các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 44 của 
Luật này, trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của 
minh có trách nhiệm: 

1. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy dinh 
về quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma 
tuý; phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tệ 


180 


à 


nạn ma tuý; cai nghiện ma tuý và quan lý sau cai 
nghiện; nghiên cứu khoa học, huấn luyện nghiệp vu 
phóng, chóng ma tuy; 

9. Xu ly các vi pham hành chính theo quy dinh của 
pháp luật và yêu cầu cơ quan điều tra khói tố, điểu 
tra các hành vi có dấu hiệu của tội phạm về ma tuý. 


Chương VI 
HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VỀ PHÒNG, CHÓNG MA TUY 


Điều 46 

Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác 
quốc tế đa phương và song phương trong lĩnh vực 
phòng, chống ma tuý trên nguyên tắc tôn trọng độc 
lập, chủ quyển quốc gia với các nước trong khu vực 
Đông - Nam Á và các nước khác trên thế giới; khuyến 
khích các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài hợp tác 
với các cà quan tổ chức của Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau 
vé cd sở vật chất, tăng cường năng lực pháp luật, 
thông tin, công nghệ và đào tao cho hoạt động phóng, 
chống ma tuý. 

Điều 47 

Trên cơ sở các quy định của Luật này và các điều 
ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia, các cơ quan có thám quyền của Việt Nam 


181 


thực hiện các chương trình hợp tác về phòng, chống 
ma tuý với các cơ quan hữu quan của các nước, các tổ 
chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

Điều 48 

Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của Việt 
Nam với nước có liên quan để giải quyết vụ việc cụ thể 
về ma tuý phải tuân theo các quy định cua điểu tước 
quốc tế mà Việt Nam và nước có liên quan đã ký kết. 
hoặc tham gia, hoặc theo thoả thuận trực tiếp giữa 
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước có liên quan. 

Điều 49 

1. Nhà nước Việt Nam đành ưu tiên cho nước ký 
kết điều ước quốc tế song phương với Việt Nam sự 
tương trợ tư pháp trong điểu tra, truy tố, xét xử các 
tội phạm về ma tuý. 

2. Nhà nước Việt Nam có thể từ chối tương trợ tư 
pháp trong các trường hợp sau: 

a) Yêu cầu tương trợ tu pháp không phù hợp với 
các diéu ước quốc tế về phòng, chống ma tuý mà Việt. 
Nam ký kết hoặc tham gia và pháp luật Việt Nam. 

b) Việc thực hiện yêu cầu tương trợ tu pháp gây 
tổn hại đến chính quyền, an ninh quốc gia hoặc lợi 
ích quan trọng khác của Việt Nam. 

Điều 50 

Trong trường hợp Việt Nam và nước có lên quan 
không cùng tham gia điểu uóc quốc tế da phương 


182 


hoặc chưa ký với nhau điều uóe quốc tế song phương 
thì các cơ quan tu pháp của Việt Nam trong khuôn 
khổ pháp luật và thực tiển của mình, được thoả 
thuận trực tiếp với cà quan tư pháp của nước có liên 
quan trong việc điểu tra, truy tố, xét xử lội phạm về 
ma tuý. 

Điều 51 

Nhà nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao 
hàng hoá có kiểm soát trên cơ sở điều ước quốc tế mà 
Việt Nam ký kết hoặc tham gia để phát hiện và truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về 
ma tuý. Quyết định sử dụng biện pháp này để tiến 
hành theo thoả thuận giữa các cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam và của nước có liên quan. 


Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHAM 


Điều 52 

Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích 
trong đấu tranh phòng, chống ma tuý thì dược khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 53 

1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chóng 
ma tuý phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo 


183 


quy định của Pháp luật; việc xử lý phải kiên quyết, 
công khai và thông báo cho cơ quan tổ chức, chính 
quyển cà sở nơi người vi phạm làm việc hoặc cư trú. 

2. Nguời nào sử dung tài sàn, phương tiện của 
mình để chứa chấp hoặc tạo điểu kiện cho các hoạt 
động trái phép về ma tuý; không thực hiện hoặc thực 
hiện không đẩy đủ vêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyển về phóng, chống ma tuý, càn trở, chống đối, 
xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 
của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, 
người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi pham 
các quy định của Luật này tuỳ theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bối thường 
theo quy định của pháp luật. 

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi pham 
các quv định của Luật này trong khi thi hành nhiệm 
vu về phòng, chóng ma tuý thì tuy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bi xử lý ky luật hoặc truv cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hai thì phải bói 
thường theo quy định của pháp luật. 

Điều ã4 

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo dối với các vi pham pháp luật về phóng, chóng ma 
tuý được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. 


184 


Chương VIII 
DIÉU KHOÁN THỊ HÀNH 


Diéu 55 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 
năm 2001. 

Những quy định trước đây trái với luật này đều bãi bỏ. 

Điều 56 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành luật này. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua 
ngày 9 tháng 12 năm 2000. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
Đã ky: NÓNG ĐỨC MANH 


185 


2. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87/Cp 
NGÀY 12THÁNG 12 NĂM 1995 VỀ TĂNG CƯỜNG 
QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ DỊCH 

VỤ VĂN HOÁ, ĐẨY MANH BÀI TRỪ MỘT SỐ r£ 
NAN XÃ HỘI NGHIÊM TRONG (CHÍCH) 


CHÍNH PHÜ 


Cán cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 
năm 1992; 
Dé thực hiện muc tiêu bài tri? vän hod có nói dung 
tộc hei nà THÔI số tê nan xà hội nghiêm trong, làm 
lành mạnh sinh hoat vän hoá nat công cộng, bdo vg, 
` phát huy bản sắc vän hoá và truyền thông dao die 
của dân tóc, thúc dáy sự nghiệp phát triển kinh té, xã 
hột của đất rước; ` 
Theo dê nghi của Bộ trưởng Bộ Văn hoá . Thông 
tin, Bô trưởng Bộ Nội vu, Độ trưởng Bộ Tự Pháp, Bộ 
trưởng Bộ Lao động . Thương binh và Xã hội, Bộ 
trưởng Bộ Thong mai, Bô trưởng Bộ Y tế, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Du lịch, 


186 


NGHỊ DỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này: 

1- "Quy chế luu hành, kinh doanh phim, băng dia 
hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; 
hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng; 
quảng cáo, viết, đặt bién hiệu”. 

9- "Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ 
một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng”. 

Điều 9 

1- Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xà 
hội, đơn vi vũ trang và moi cá nhân có trách nhiệm 
chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp 
luật về ngăn chặn và phòng chống văn hoá độc hại, tệ 
nan xã hội đã được ban hành và Quy chế, Quv định 
ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài eu trú, hoạt động 
trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành 
nghiêm chỉnh những quy định về hoạt động văn hoá 
xã hội của Nhà nước Việt Nam. 

3- Người đứng đầu chính quyền các cấp cơ quan 
Nhà nước, tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động văn hoá, 
dịch vụ văn hoá và phòng chống tế nạn xã hội thuộc 
pham vi quản lý của mình. 


187 


4- T6 chức, cá nhân có hành vi vi pham irong hoat 
dóng vàn hoá và dich vu ván hoá, phóng chóng té nan 
xà hội phải bi xử lý nghiên minh theo pháp luật. 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát 
hiện, đấu tranh ngàn chặn các hành vi vi pham được 
khen.thuóng thích dáng. 


Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xà hội, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bô Tu pháp, Bộ trưởng 
Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện 
Quy chế, Quy dinh ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban 
hành. Bô trưởng các Bộ, có quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng các c quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phế trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Những Quy dinh của Chính phủ trước đây trái với 
Nghị dinh này đều bãi bo. 


188 


QUY CHẾ 
LƯU HÀNH, KINH DOANH PHIM, BĂNG ĐĨA 
HÌNH, BẰNG ĐĨA NHẠC; BÁN, CHO THUÊ XUẤT 
BẢN PHẨM; HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ DỊCH VỤ 
VĂN HOÁ NƠI CÔNG CỘNG; QUẢNG CÁO, VIẾT, 
ĐẶT BIỂN HIỆU 


(Ban hành kém theo Nghi định số 87/CP ngày 12 
tháng 12 năm 1998) 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1 

1- Các hoạt động văn hoá quy định tại Quy chế này 
phải nhằm xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh và 
phong cách ứng xử có văn hoá cho mọi người; kế thừa 
và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần 
phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm 
mỹ của nhân dân, ngăn chặn sự xâm nhập của những 
sản phẩm văn hoá có nội dung độc hại, làm phong 
phú đời sóng tinh thần của xã hội, góp phán đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới. 


189 


2- Nhà nước khuyến khích việc sản xuất và phổ 
biến các sản phẩm văn hoá có nội dung lành mạnh, 
chất lượng nghệ thuật cao để đáp ứng nhu cầu của 
nhân dán. £ 

Điều 2. Các co quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ 
chức xã hội, đơn VỊ vũ trang và mọi công dán Việt 
Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam đều 
phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định trong 
Quy chế này. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi pham 
Quy chế phải bi xử lý nghiêm minh đúng người, đúng 
vi phạm, đúng pháp luật. 

Điều 3. Nghiêm cấm việc phổ biến các sản phẩm 
văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá quy định 
tại Quy chế này có nội dung đổi truy, khiêu dâm, kích 
động bạo lực và tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục 
Việt Nam. 

1- Sản phẩm văn hoá và hoạt động văn hoá có nội 
dung đổi truy, khiêu dám là những sản phẩm và hoạt 
động trong đó có những hình ảnh, ngôn ngữ, âm 
thanh, hành động khiêu ggi, kích thích dâm ô, truy 
lạc, vô luân, loạn luân trái với truyền thống đạo đức 
và thuần phong mỹ tực của dân tộc. 

2- Sàn phẩm văn hoá và hoạt động văn hoá có nội 
dung kích động bạo lực là những sản phẩm và hoạt 
động trong đó có hình ảnh, ngôn ngữ, ám thanh, 


190 


hành động miêu tà cảnh đánh, giết người dà man và 
những hành động khác xúc phạm đến nhân phẩm con 
người, khuyến khích bạo lực và sự tàn bạo, không 
nhằm tố cáo tội ác, không nhằm bảo vệ chính nghĩa, 
trái với truyền thống yêu hoà bình và nhân ái của 
dân tóc. 


Chương Íl 


LƯU HÀNH, KINH DOANH PHIM, 
BẰNG ĐĨA HÌNH 


Điều 4 

1- Việc lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình 
phải tuân theo các quy định của Nghị định 48CP 
ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động điện ảnh và những quy định tại Quy 
chế này. 

2. Bảng đĩa hinh quy định trong Quy ché này gồm 
băng hình, đĩa hình, đĩa vi tính ghi hình các thể loại: 
phim truyện, tài liệu - khoa học, giáo khoa, dạy ngoại 
ngữ, hoạt hình, ca nhạc, sân khẩu, thể thao, karaoke, 
mốt thời trang. Băng đĩa hình sản xuất trong nước 
hoặc nhập từ nước ngoài đều phải được cơ quan quản 
lý Nhà nước có thám quyền cho phép mới được lưu 
hành rộng rãi theo quy định cụ thể sau đây: 


13 - Ma Tuy 191 


a) Sở Văn hoá - Thông tin đuyệt băng, đĩa hình: ea 
nhạc, sản khấu, tài liệu khoa học, thể thao, karaoke, 
mốt thời trang, giáo khoa, day ngoai ngữ sản xuất 
hoặc nhập khẩu tại địa phương và cho phép lưu hành. 

b) Bộ Văn hoá - Thông tin duyệt và cho phép lưu 
hành băng đĩa hinh phim truyện do các đơn vị trong 

cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu, băng hình các loại 
do các hãng sản xuất phim thuộc Bộ Văn hoá - Thông 
tin sản xuất. 


3- Các loại băng hinh thay sách hoặc kèm theo 
sách của nhà xuất bản thực hiện theo quy định của 
Luật Xuất bản. 

4- Việc phát sóng băng đĩa hình trên các đài 
truyền hình thực hiện theo quy định của Luật Báo 
chí và quy dinh tại muc 4 chương III Nghi định 48/CP 
ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phu. 

5- Băng dia hinh được phép luu hành phài dán 
nhàn kiém soát (sau đây gọi chung là nhàn).. Việc 
phát hành và dán nhãn trên băng hình do Bộ Văn 
hoá - Thông tin quy định. 

Điều 5 


1- Những đơn vị sau đây được nhân bản băng đĩa 
hình thuộc sở hữu bản quyền của mình để kinh doanh: 


a) Các cơ sở sản xuất, phát hành phim, băng đĩa hình. 


192 


b) Các nhà xuất bản có sản xuất băng hình thay 
sách hoặc kèm theo sách. 

3- Điều kiện và thủ Lục cấp phép nhân bản băng 
đĩa hình để kinh doanh do Bộ Văn hoá - Thông tin 
quy định. 

3- Co quan, đơn vị nhân bản băng dia hinh để 
phổ biến nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 
điều này. 

Điều 6 

l- Đơn vị nhân bản bång đĩa hình để kinh doanh 
chỉ được phép nhân bản báng đĩa hình đã được phép 
lưu hành. 

2- Đơn vị nhân bản băng đĩa hình không được thực 
hiện các hành vi sau đây: 

a) Trích ghép hoặc nhân bàn băng dia hinh để 
kính doanh mà không có văn bản thoả thuận của chủ 
sở hữu bản quyền. 

b) Thêm, bót hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi 
chương trình báng hình góc đã được phép lưu hành 
để nhân bản nhằm mục đích kinh đoanh. 

tiểu 7 

Những đơn vị quy định tại khoản 1 điều 5 Quy chế 
này được mở cửa hàng bán và cho thuê báng đĩa hinh 
(dưới đây gọi tắt là cửa hàng băng hình) và phải chịu 
trách nhiệm về hoạt động bán và cho thuê băng hình 
của những cửa hàng đó. 


193 


Điều 8 

1- Muốn mở cửa hàng băng hình phải có các điển 
kiện sau: 

a) Có địa diểm được cơ quan có thẩm quyển xác 
nhận quyền sử dụng. 

b) Có dầu video và màn hình kiểm tra. 

c) Có người phu trách cửa hàng do đơn VỊ mở cửa 
hàng cử hoặc hgp đồng bằng văn bản. 

2- Dan vị mở cửa hàng băng hình phải làm thủ tục 
Xin phép Sở Văn hoá . Thông tin så tại. Cửa hàng 
băng hình chỉ dược hoạt động sau khi eó giấy phép 
của Sở Văn hoá . Thông tin và phải có biển hiệu theo 
quy định về biển hiệu tại Quy chế này. 

3- Của hàng băng hình chỉ được bản và cho thuê 
băng hình đã được đán nhăn. Đơn vi mở cửa hàng và 
người phụ trách cửa hàng băng hình phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về băng hinh mà của hàng 
bán và cho thuê. 

4- Khách hàng được quyền kiểm tra nội dung và 
chất lượng băng hình trước khi mua hoặc thuê, 

Điều 9 

Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh chiếu phim, 
băng hinh phải được Sở Văn hoá . Thông tin sở tại 


194 


Điều 10 

l- Cáo khách san, nhà khách, nhà nghỉ muốn tổ 
chức kinh doanh chiếu phim, báng hình phải xin 
phép hành nghề, đăng ký kinh doanh như quy định 
tại điều 9 Quy chế này. 

2. Các điểm chiếu phim, băng hình công cộng 
ngoài trời cố đính hoặc lưu động phải được Sở Văn 
hoá - Thông tin sở tại cho phép mới được hoạt động. 
Nếu bán vé thu tiền phải thực hiện theo quy định tại 
Điều 9 Quy chế này. 

Điều 11 

Rạp chiếu phim, băng hình, các điểm chiếu băng 
hình phục vụ khách tại khách sạn, nhà khách, nhà 
nghi, các điểm chiếu băng hình công cộng ngoài trời 
hoặc trên các phương tiện giao thông chỉ được chiếu 
những phim, băng hình đã được phép lưu hành có 
dân nhãn. 

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại điểu này 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi 
phạm của mình. 

Điều 19. Cấm các hành vi sau đây: 

1- Lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình có 
nội dung quy định tại Điều 3 Quy chế này. 

2. Kinh doanh nhân bản, bán, cho thuê, chiếu 
phim, băng đĩa hình mà không có giấy phép hành 
nghề và đăng ký kinh doanh. 


195 


3- Mua, bán, thuê, cho thuê, chiếu băng hình 
không dán nhãn hoặc có dán nhãn, nhưng không ghi 
đây đủ các dé mục theo quy định. 

4- Nhập lậu, nhân bản lậu phim, băng đĩa hình. 

5- Thay đổi tên hoặc đánh tráo nội dung băng dia 
hinh đã dán nhãn. 


Chương II 
LƯU HÀNH, KINH DOANH BÁNG ĐĨA NHAC 


Diéu 13 

1- Những băng dia nhac không bị cd quan quản lý 
Nhà nước có thám quyển quy dinh cấm thì được lưu 
hành, kinh doanh. 

2- Các loại băng, đĩa âm thanh thay sách hoặc kém 
theo sách của các nhà xuất bản thực hiện theo quy 
định của Luật Xuất bản. 

Việc phát sóng băng đĩa nhạc trên các đại phát 
thanh thực hiện theo quy định của Luật Báo chí. 

Điều 14 

1- Những đơn vị sau đây được nhân bản băng đĩa 
nhạc thuộc sở hữu bản quyền của mình để kinh doanh: 

a) Các cơ sở được cấp phép sản xuất băng đĩa nhạc. 

b) Nhà xuất bản âm nhạc, các nhà xuất bàn khác 
có sản xuất băng đĩa âm thanh thay sách hoặc kèm 
theo sách. 


196 


c) Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép kinh 
doanh băng đĩa nhạc. 

2- Điều kiện và thủ tục cấp phép nhân bản bằng 
đĩa nhạc để kinh doanh do Bộ Văn hoá - Thông tin 
quy định. 

Điều 15. Các đơn vị nhân bản băng dia nhạc để 
kinh doanh chỉ được nhân bản băng đĩa nhạc đã dược 
phép lưu hành theo quy định tại Điều 13 Quy chế này. 

Điều 16. Tổ chức, cá nhân muốn må cửa hàng mua 
bán băng đĩa nhạc phải xin giấy phép hành nghề tại 
Sở Văn hoá - Thông tin sở tại. ở những địa phương xa 
trung tâm tỉnh, đi lại khó khăn, Sở Văn hoá - Thông 
tin có thé phân cấp cho cơ quan quàn ly Nhà nuóc vé 
Văn hoá - Thông tin cấp huyện xét và cấp giấy phép 
hành nghề. Sau khi có giấy phép hành nghề phải làm 
tiếp thủ tục đăng ký kinh doanh và chỉ được hoạt 
động sau khi có đăng ký kinh doanh; chỉ được mua 
bán những băng đĩa nhạc đã được phép lưu hành. 

Điều 17. Cấm các hành vi sau: 

l- Lưu hành, kinh doanh bång dia nhac có nói 
dung quy định tại Điều 3 Quy chế này. 

2- Kinh doanh nhân bản, mua bán băng đĩa nhạc mà 
không có giấy phép hành nghề và đăng ký kinh doanh. 

3- Nhập lậu, nhân bản lậu băng đĩa nhạc. 


197 


 H¬ He 


4- Nhân bản, mua bán, phát băng dia nhac khôn 
được phép lưu hành. 

5- Trích ghép, thêm b hoặc nhân bản băng di; 
nhạc để kinh doanh mà không có văn bản thoả thuận 
của chủ sẻ hữu bản quyển. 


Chương JV 
HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ DỊCH VỤ 
NƠI CÔNG CỘNG 


L- Nơi tổ chức hoạt động văn hoá công Cộng quy định 
trong Quy chế này bao gồm rap, câu lạc bộ, nhà văn 
hoá, vũ trường, khách san, nhà khách, nhà nghỉ của cg 
quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tá chức xà hói, don vi 
VU trang và các điểm Sinh hoat cóng cóng khác. 

2- Các hoat dóng vàn hoá cóng cóng quy dinh trong 
Quy chế này bao gồm: Chiếu phim, băng hình, biểu 
diễn nghệ thuật, khiêu và, hát Karaoke, các hinh 


198 


doanh và sau khi có đăng ký kinh doanh mới được 
hoạt động. 

2- Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức 
xã hội, đơn vị vũ trang có hoạt động văn hoá quy định 
tại khoản 2 Diéu 18 Quy chế này phục vụ nội bộ, 
không thu tiển, khi hoạt dóng không phải xin phép, 
nhưng phải thực hiện những quy định về nội dung 
hoạt động trong Quy chế này. Thủ trưởng cd quan và 
người trực tiếp tổ chức phải chịu trách nhiệm về hoạt 
động văn hoá do mình tổ chức. 

Việc kinh doanh vũ trường thực hiện theo quy định 
tại Điều 22, việc kinh doanh karaokê thực hiện theo 
quy định tại Điều 23 Quy chế này. 

3- Tổ chức, cá nhân cho thuê địa điểm để hoạt 
động văn hoá công cộng phải liên đới chịu trách 
nhiệm, nếu bên thuê vi phạm những điều cấm trong 
Quy chế này. 

Diéu 20. Noi có hoat dóng vàn hoá cóng cóng quy 
dinh tại Điều 18 Quy chế này phải tuân theo các quy 
định sau đây: 

1- Không phát hành vé quá số ghế trong rạp, quá 
sức chứa ở các điểm hoạt dóng ngoài trời. 

2- Không được hoạt động trong khoảng thời gian từ 
24 giờ đến 5 giờ sáng. Trường hợp vũ trường cần hoạt 
động sau 24 giờ để phục vụ khách nước ngoài, phải 


199 


được phép của Sở Văn hoá - Thông tin sở tại, nhưng 
cũng không được quá 2 giờ sáng. 

3- Các vũ trường sử dung vũ nữ phải có hợp đồng 
lao động và phải chịu trách nhiệm quản lý hoạt động 
của vũ nữ theo hợp đồng. 

4- —m lượng lot ra ngoài phóng khán già, phòng 
khiêu vũ, karaoké không được vượt quá quy định của 
Nhà nước về tiêu chuẩn "Mức ổn tối đa cho phép" - 
(TCVN số 5949-1995). 

5- Không để người say rượu vào nơi hoạt động văn 
hoá công cộng. 

6- Người tham dự các hoạt động văn hoá công cộng 
phải tuân thủ mọi quy định về nếp sống văn minh. 

7- Nghiêm cấm các hành vi: khiêu đâm, môi giới và 
mua bán dám, sử dụng gái ôm, tiếp viên để câu 
khách dưới mọi hình thức. 

8- Người đứng tên xin phép, người trực tiếp tổ chức 
và bàn thân người vi phạm phải chịu trách nhiệm về 
hành vi vi pham các quy dinh tại Điền này. 

Điều 21 

1- Cơ quan, đơn vị tổ chức cho các đoàn, nhóm nghệ 
thuật hoặc cá nhân nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại 
nơi công cộng phải có giấy phép do Sở Văn hoá - Thông 
tin sở tại cấp và phải chịu trách nhiệm vé nói dung 
chương trình biểu điễn do mình tổ chức, trừ các đoàn 


200 


nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam 
theo chương trình trao đổi văn hoá giữa hai nước. 

2- Công dân Việt Nam và người nước ngoài muốn 
hoạt động biểu diến thường xuyên tại nơi công cộng 
phải được Sở Văn hoá - Thông tin sở tại xác nhận 
trình độ nghề nghiệp và cấp giấy phép hành nghề 
mới được hoạt động. 

3- Việc trình điễn các vỏ diễn sân khẩu, chương 
trình ca múa nhạc phải có giấy phép biểu diễn theo 
quy định phán cấp của Bộ Văn hoá - Thông tin. 

Điều 22 

Khách sạn được phép tổ chức vũ trường để kinh 
doanh phải thực hiện các quy định say đây: 

1- Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 30m” trở lên. 

2- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 lụx. 

3- Sử dung những bản nhạc, bài hát để khiêu vũ 
phải tuân theo quy định tại Điều 13 Quy chế này. 

4- Nếu có ca sĩ, diễn viên biểu diễn phải tuân theo 
quy dinh tai khoản 2, Điều 21 Quy ché này. 

Diéu 23. Tó chüc, cá nhán kinh doanh hoat dóng 
karaoké phải thực hiện các quy định sau đây: 

1- Phòng Karaokê phải có diện tích từ 20m” trở lên. 

2- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 lux. 


201 


3- Cửa phòng Karaokê phải có kính, bên ngoài có 
thể nhìn rõ toàn bộ phòng. 

4- Việc sử dung các bài hát trong phòng Karaokê 
phải theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin. 

Điều 24. Ó nơi công cộng chỉ được tó chức các 
điểm giải trí và các hoạt động giải trí lành mạnh 
phù hợp với truyén thống văn hoá dân tộc; không 
được tổ chức các trò giải trí mang tính khiêu dám, 
kích dóng bao lực. Các dich vu xoa bóp phải làm theo 
điểu 13 ghi trong "Quy dinh những biện pháp cáp 
bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng" 
được ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP, ngày 
12 thắng 12 năm 1995, 


Chương V 
BÁN SÁCH, BÁO, TRANH ÁNH, LỊCH 
VÀ CHO THUÉ SÁCH 


Diéu 25. Hoat dóng bán sách, báo, tranh ảnh, lich 
và cho thuê sách phải tuân theo các quy dinh của 
Luật Xuất bản, Nghị định 79/CP ngày 06 tháng 11 
năm 1993 cua Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
Luật Xuất bản và Điều 26 Quy chế này. 

Điều 26. Các tổ chức, cá nhân không được bán, cho 
thuê những xuất bàn phẩm sau đây: 


202 


1- Sách, báo, lịch, tranh ảnh có nội dung phản 
động, đổi truy, khiêu dâm, kích động bạo lực, mê tín 
di đoan. 

2. Sách xuất bản nhập khẩu trái phép. 

3- Sách, báo, tạp chí, lịch, tranh, ảnh đã có quyết dinh 
đình chỉ in, thu hói, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huy. 


Chương VI 
HOAT ĐỘNG QUẢNG CÁO 
VÀ VIẾT, ĐẶT BIÊN HIỆU 


Điều 97. Tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo 
phải thực hiện nghiêm chỉnh những quy định tại 
Nghị định 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của 
Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh tổ Việt 
Nam và những quy định sau đây: 

1- Việc thành lập các doanh nghiệp làm dịch vụ 
quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện 
theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh 
nghiệp tư nhân và Luật Công ty. 

2. Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp giấy phép 
thực hiện các loại hình quảng cáo trên lãnh thổ địa 
phương trừ các quảng cáo trên phim, báng hình, xuất 
bản phẩm; báo chí ra thêm phụ trang, phụ bản; kênh 
quảng cáo. 


203 


Quảng cáo trên các phương tiện giao thông, quảng 
cáo khuyến mại kèm theo sản phẩm đã được phép 
kinh doanh mà không thuộc loại cấm quảng cáo do Sở 
Văn hoá - Thông tin nơi đóng trụ sở chính của cơ só 
quảng cáo cấp giấy phép và có hiệu lực trong cả nước. 

Điều 28 

Việc viết biển hiện nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ 
giao dich của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ 
chức kinh tế hoặc cá nhân không phải xin phép nhưng 
phải tuân theo những quy định tại Chương này. 

Điều 29. Biển hiệu được thể hiện dưới các hình 
thức bảng, biểu, hộp đèn, lưới đèn hoặc các hình thức 
khác. Trên biển hiệu phải ghi đẩy đủ tên gọi bằng 
chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc 
giấy phép kinh doanh của có quan có thẩm quyền, 
không được viết tắt và phải có những nội dung chủ 
yếu theo quy định tại các Điều 30, 31 Quy chế này 
cho từng loại biển hiệu. Đối với các tổ chức kinh tế 
muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, 
chữ nước ngoài phải ghi å phía đưới, kích thước nhỏ 
hơn chữ Việt Nam, mẫu sắc, ánh sáng không được nổi 
bật hơn chữ Việt Nam. 

Điều 30. Biểu hiệu của các cá nhân, tổ chức phải 
có nội dung sau đây: 


- Tên cà quan quản lý Nhà nước trực tiếp. 


204 


- Tên gọi. 

- Địa chỉ giao dịch. 

- Cà sở sản xuất, kinh doanh dich vụ phải ghi rõ 
ngành nghề kinh doanh chính. 

- Đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân sau tên gọi 
phải ghi rõ là doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần 
hay công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Điều 31. Biểu hiệu của các tổ chức kinh tế nước 
ngoài hoặc liện doanh với nước ngoài phải có nội dung 
theo quy định tại Điều 30 Quy chế này. Tên riêng, tên 
giao dich quốc tế bằng tiếng nước ngoài ghi trong quyết 
định thành lập của cơ quan Nhà nước có thám quyền có 
thể viết chữ nước ngoài, nhưng kích thước không được 
lớn hơn chữ Việt Nam viết trên cùng biển hiệu. 

Điều 39. Biển hiệu, chỉ được gắn, treo, đặt ngay 
tại ed quan, tổ chức, cửa hiệu, nhà hàng. Trên biển 
hiệu không được kèm các nội dung quảng cáo bất cứ 
loại sản phẩm hàng hoá nào. 


Chương VII 


DIÉU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 33 
1- Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Bài 
bỏ những quy định của Chính phủ trước đây trái với 
Quy chế này. 


205 


2- Tất cà các tổ chức, cá nhân đang hoạt động văn 
hoá và dịch vụ văn hoá quy định tại Quy chế này 
không có giấy phép phải đình chỉ hoạt động ngay. 
Muốn tiếp tuc hoạt động phải làm thủ tục xin phép 
theo quy định. 

3- Các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hoá và địch 
vụ đã có giấy phép trước khi ban hành Quy chế này, 
nếu đủ điều kiện và thủ tục theo quy định tạo Quy 
chế này được tiếp tuc hoạt động, nếu không dủ điều 
kiện phải đình chỉ hoạt động ngay, nếu không đủ thủ 
tục phải làm lại thủ tục đăng ký. 

Điều 34 

l- Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với các Bộ, 
ngành có liên quan hướng dẫn chỉ tiết thực hiện Quy 
chế này. 

2- Uy ban nhân dán các tỉnh, thành phế trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá ở 
địa phương mình theo đúng quy định tại Quy chế này. 


206 


QUY ĐỊNH 
NHỮNG BIÊN PHÁP CẤp BÁCH BÀI TRU 
MÓT sÓ TÉ NAN XÃ HỘI NGHIÊM TRONG 
(Ban hành kèm theo Nghị dinh số 87) CP 
ngày 12 tháng 12 năm 1995) 


Chương I 
BÀI TRỪ MẠI DÂM, MA TUÝ 


Điều 1. Mại dâm, ma tuý là các tệ nạn xã hội trái 
với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh 
hướng xấu đến sức khoẻ, giống nòi, đời sống vật chất 
. và văn hoá của nhân dán và trật tu an toàn xà hội; để 
lại hậu quả nghiêm trọng cho các thế hệ sau. Mọi 
hình thức thể hiện của các tệ nạn này phải được ngăn 
ngừa, những kẻ vi phạm phải bị nghiêm trị. 
^ Điều 2. Nghiêm trị mọi hành vị lạm dụng tình dục 
trẻ em; môi giới, lừa gạt trẻ em vào con đường mại 
dâm, dụ dễ trẻ em nghiện hút ma tuý, đánh bạc. 

Điều 3. Những kẻ hoạt động có tổ chức nhằm 
chống đối sự kiểm soát của các cd quan Nhà nước 
(như: phòng có hầm hoặc gác xép kín trú ấn, có thuê 


14- Ma Tuy 207 


bọn côn đồ canh gác, có hệ thông báo động ngắm...) 
những kẻ tái phạm phải bị trừng trị nghiêm khác hơn. 

Điều 4. Các cơ sở của các cơ quan Nhà nước cho tu 
nhân thuê và các cơ sở của tư nhân mà ở đây xảy ra 
các vi phạm về tệ nạn xã hội thì phải chấm dứt ngay 
hợp đồng cho thuê, Nhà nước thu hổi giấy phép kinh 
doanh, thu hôi hoặc tịch thu cơ sở Ấy sử dụng vào các 
việc vì lợi ích chụng. 

Những người trực tiếp quản lý cơ sở quốc doanh 
(khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường...) mà tổ 
chức mại đâm, môi giới mại dâm, tổ chức đùng chất 
ma tuý, hoặc vì bất kỳ lý do gì mà để người dưới 
quyển mình tổ chức hoặc chứa chấp mại dâm, ma tuý 
tại cơ sở mình trực tiếp quản lý thì tuy mức độ sai 
phạm bị kỷ luật hành chính, xử phạt hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 5. Cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước 
mua dâm, nghiện ma tuý, phải bị xử lý nghiêm theo 
Chi thị 334CT và Nghi dinh 53/CP. Không để sót một 
cán bộ, đăng viên, viên chức nào vi phạm mà không 
bị xù ly. Nhüng khách san, Nhà hàng, nhà nghĩ của 
Nhà nước để xảy ra các vi phạm về tệ nạn xã hội thì 
cơ quan Nhà nước trực tiếp quản lý các cơ sở ấy phải 
chịu trách nhiệm và người đứng đầu cơ quan Nhà 
nước ấy phải bị xử lý ky luật nghiêm khác và tuy mức 


208 


độ vi pham mà bị xử phát hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

Điều 6. Người nghiện ma tuý, người mại dâm phải 
được giáo dục, chữa bệnh. 

Người nghiện ma tuý, người mại đâm có tính chất 
thường xuyên đã được chính quyền và nhân dân địa 
phương giáo dục mà vẫn không chịu sửa chữa thì đưa 
vào cơ sở tập trung để giáo dục và chữa bệnh (theo 
Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính). 

Người sử dụng ma tuý, người mại dâm lần đầu, 
những người tự nguyện sửa chữa được giáo dục và 
giúp đỡ chữa bệnh tại cộng đồng và gia đình, được hỗ 
trợ về kinh phí học nghề, việc làm để từ bỏ nghiện 
hút và mai dám, làm án chính dáng. 

Điều 7. Các cơ sở sử dung tiếp viên, nhân viên, vũ 
nữ... phải ký hợp đồng lao động theo quy định của 
Luật lao động; phải đáng ký danh sách tiếp viên, 
nhân viên, vũ nữ với công an phường sở tại, 

Khách nghỉ tại cơ sở phải có giấy tờ tuỳ thân, phải 
đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành về chế độ 
tạm trú. Không được có các hành vi thiếu văn hoá, 
say rượu, gây rối trật tự công cộng. 

Nghiêm cấm tiếp viên, nhân viên, vũ nữ có những 
hành vi mại dám. 


209 


Chương II 
BÀI TRỪ NẠN DÁNH BẠC 


Điều 8. Nghiêm cấm mọi hành vị tổ chức đánh bạc 
và đánh bạc. 

Người tổ chức đánh bạc và người đánh bạc đến bị 
xư lý theo pháp luật, 

Điều 9. Những hành vi tổ chức đánh bạc bao gồm: 

1- Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác vào đánh bạc; 

2- Giữ tiên, cám đổ, cho vay tại các sóng bạc; 

3- Che đấu, báo vệ, bảo kê tại các sóng bạc; 

4- Tổ chức đặt các máy, trò chơi điện tử, các loại 
chơi "cá độ” dưới bất kỳ hình thức nào để đánh bạc. 

5- Dùng nhà của mình hoặc một số địa điểm kháe 
để chứa bạc (gá bạc); 

6- Tổ chức cá cược ăn tiển; 

7- Làm chủ dé, tổ chức ghi dé; 

8- Tổ chức sản xuất, phát hành bảng dé, thơ dé và - 
các ấn phẩm khác để đánh đề. 

Điều 10. Những hành vị đánh bac bao gồm; 

1- Đánh bạc dưới mọi hình thức: xóc dia, tá Iå, tổ 
tôm, tú ld kho, talm cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ den, cà thế, 
và các hinh thức khác; 


210 


2- Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử, bóng tay, 
bàn bi-a hoặc bằng các phương tiện khác; 

3- Tham gia cá Cược ăn tiền trong các môn thể thao 
vui chơi giải trí (như đua ngựa, chọi gà, bóng dà 
v.v...) và moi hinh thức cá cược ăn tiền khác; 


4- Mua bảng để, ô số đề. 


. Chương IH 
PHÓNG, CHÓNG TÉ NẠN XÃ HỘI 
TRONG KINH DOANH CƠ SỞ LƯU TRÚ, 
NHÀ HÀNG ĂN UỐNG 


Điều 11. Nghiêm cấm các hoạt động sau đây ở các 
khách sạn, làng dụ lịch, bãi cắm trại, nhà nghi, nơi điểu 
dưỡng, căn hộ cho thuê, nhà trọ bình dân (gọi chung là 
co sở lưu trú) và ở các nhà hàng ăn uóng, quán cà phê, 
giải khát (gợi chung là nhà hàng ăn uống): 

1- Đánh bạc; 

2- Tiêm chích hoặc sử dụng ma tuý; 

3- Mua bán dám. 


đứng đầu cơ sở kinh doanh, người trực tiếp vi phạm 
và nhân viên quản lý phải xử lý theo quy định xử 


^11% 


phát hành chính, bị thu hồi đăng ký kinh doanh hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 12. Chi những cơ sở kinh doanh duge các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyển cho phép mới được tổ 
chức các hoạt động vũ trưởng, Karaokê, chiếu video 
theo đúng các quy định. 

Điều 13 

1- Xoa bóp là một phương pháp trong hệ thống các 
phương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hói và nâng 
cao sức khoẻ con người, 

2- Chi có các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các 
khách sạn được Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhán đủ tiêu chuẩn 
và điểu kiện hành nghề xoa bóp mới được tổ chức 
dịch vụ xoa bóp. Người thực hiện địch vụ xoa bóp 
phải được đào tạo chuyên môn kỹ thuật về xoa bóp và 
vật lý tri liệu. 

Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn và điều kiện ~ 
đối với dich vụ xoa bóp. 

3- Nghiêm cấm việc lợi dụng cơ sở xoa bóp để tiến 
hành các hoạt động mại đâm. 

Điều 14. Mỗi cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống phải 
tự xây dựng nội quy quản lý nhân viên và hướng dẫn 


212 


khách hàng phù bợp với quy định này. Tất cà các cổ 
sở lưu trú déu phải đăng ký khách trọ, thực hiện 
đúng trách nhiệm và phạm vi quản lý theo chế độ 
quy định. 

Điều I5. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống phải 
bé trí phóng ngủ, phòng ä ăn, phòng giải trí, phòng giải 
khát bảo đảm thuận lợi cho việc loại trừ mọi hoạt 
động tệ nạn xã hội. 


3. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/CP NGÀY 
28-6-1994 QUY ĐỊNH CÁC BIÊN PHÁP XÜ LÝ ĐỐI 
VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHÚC NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG 
NGƯỜI CÓ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN MẠI DÂM, 
MA TUY, CÓ BAC VÀ SAY RƯỢU BÊ THA 


CHÍNH PHÜ 


Cán cứ Luát Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 
năm 1992, 

Cán cứ Pháp lệnh Xử phat vi phạm hành chính 
ngày 30 tháng 11 năm 1999; 

Theo dé nghị của Độ trưởng Bộ Nội vu và Bộ 
trưởng Bà Tư pháp, 


NGHỊ ĐỊNH 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều I 
Mại dâm, ma tuý, cờ bạc, say rượu bê tha là các tệ 
nạn xã hội, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục dân 


214 


tộc, anh hưởng rất xấu đến đời sông vật chất, văn hoá 
của nhân dân và trật tự, trị an xã hội. 

Việc xử lý các hành vi mại đâm, ma tuý, cà bạo, 
Say rượu bê tha phải căn cứ vào tính chất, nrức độ, 
hoàn cảnh vi phạm để áp dụng các biện pháp xử lý 
thích hợp. 

Điều 9 

Các cơ quan Nhà nước phối hợp với Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nóng dán 
Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
và các tổ chức xã hội khác tuyên truyền, giáo dục, 
đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại đâm, ma tuý, cà 
bạc và say rượu bê tha. 

Điều 3 

l- Phải xử phạt hành chính và xử ij ky luật 
nghiêm khắc đối với: 

- Giám đốc khách sạn, chù khách sạn, nhà hàng, 
quán trọ hoặc các cg sở khác để hành vi mại đâm, ma 
tuý, đánh bạc, say rượu bé tha xảy ra trong cd quan 
cơ sở do mình quản lý; 


- Người có hành vi mua dâm, dùng chất ma tuý, 
đánh bạc, say rượu bê tha là cán bộ, viên chức Nhà 
nước ở bất kỳ cương vi nào; 


215 


- Người có hành vị dung túng, bao che các hoạt 
động mai dám, ma tuý, đánh bạc, sav rượu bê tha; 

- Người tái phạm về hành vị mại đâm, ma tuý, 
đánh bạc, say rượu bê tha. 

2- Người tổ chức, môi giới mại dám, tổ chức dùng 
chất ma tuý, người sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận 
chuyển trái phép các chất ma tuý, người tổ chức đánh 
bạc, gá bạc, người đánh bạc, thì phải bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Người sản xuất, tàng trữ, mua 
bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, nếu chưa 
đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xử 
lý hành chính và ky luật. 


Chương II 
HÀNH VI VI PHAM VÀ HÌNH THÚC XỬ LY 


Diéu 4 

l- Người có hành vi mua dám là cán bó, vién chüc 
Nhà nước: 

a) Bi phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm 
việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, ha bậc 
lương hoặc cách chức. 

b) Nếu tái phạm thì bị phạt tiền từ 1.500.000 đẳng 
đến 2.000.000 đồng và thông báo về eg quan, tổ chức 


216 


ndi người đó làm việc để zů lý kỷ luật bằng hình thức 
buộc thôi việc, 

2- Người có hành vi mua dám không phải là cán 
bô, viên chức Nhà nước thì tuỳ theo tính chất, mức 
độ, hoàn cánh cu thể mà bị phạt tiền tự 50.000 đồng 
dên 100.000 dóng trong trường hợp tái phạm thì phạt 
tiền từ 1.000.000 dóng dén 2.000.000 dóng; trong moi 
trường hợp vi phạm déu phải thông báo về cho Uy 
ban nhân dán Xã, phường, thị trấn nơi người đó cự 
trú để giáo duc. 

3- Người có hành vi bán dám là cán bộ, viên chức 
Nhà nước: 

a) Bi phat cảnh cáo và thông báo về cg quan, tổ 
chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình 
thức cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc cách chức. 


4- Người có hành Vi bán dám không phải là cán bộ, 
viên chức Nhà nước thì tuy theo tinh chất, mức độ, 
hoàn cảnh cụ thể mà bị phạt cảnh cáo và thông báo 
về cho Uy ban nhân đân xã, phường, thị trấn nởi 
người đó cư trú để giáo duc, 

Đổi với người đã được xác định là bán dâm thường 
xuyên, ngoài việc bị phạt còn phải đưa vào trung tâm 
giáo dục chữa bệnh và lao động. 


5- Việc xử lý người vi phạm là người chưa thành 
niên được áp dung theo quy định tại Điều 29 Pháp 
lệnh Xử phạt hành chính. Có thể đựa người vi phạm 
là người chưa thành niên vào trường phể thông công 
nông nghiệp để giáo dục và dạy nghề. 

Điều 5 

1- Người dùng ma tuý là cán bộ, viên chức Nhà nước: 

a) Bị phạt tiên từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng và 
thông báo về cg quan, tổ chức nơi người đó làm việc 
để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc 
lương hoặc cách chức. 

b) Nếu tái phạm thì bị phạt tiên từ 200.000 đồng 
đến 300.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức 
nơi người đó làm việc để xử lý ký luật bằng hình thức 
buộc thôi việc. 

2- Người dùng ma tuý không phải là cán bộ, viên 
chức Nhà nước thi tuy theo tính chất, mức độ, hoàn 
cảnh cụ thể mà bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiển từ 
100.000 đồng đến 300.000 đồng và thông báo về cho 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cu 
trú để giáo đục và gia dinh biết. 

Đổi với người nghiện ma tuý, ngoài việc bị phạt 
tiền thì tuỳ từng loại đối tượng còn bị buộc cai nghiên 
tại nhà có sự bảo lãnh của gia đình hoặc tại các 
Trung tâm Y tế của Nhà nước. 


218 


3- Người sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển 
trái phép các chất ma tuý mà chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hinh sự thi bị phạt tién từ 1.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng; tang vật, phương tiện vi 
phạm phải bị tịch thu; đối với cán bó, viên chức Nhà 
nước thì thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó 
làm việc để xử lý ky luật bằng hình thức buộc thôi 
việc; những người không phải là cán bộ, viên chức 
Nhà nước thì thông báo về Uỷ ban nhân đân xã, 
phường, thị trấn nơi người đó cư trú để giáo dục. 

Điều 6 

Cán bộ, viên chức Nhà nước đánh bạc mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự: 

a) Bi phạt tiên từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng và 
thông báo vé cà quan, tổ chức nơi người đó làm việc 
để xử lý ky luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc 
lương hoặc cách chức. 

b) Nếu tái phạm thì bi phạt tiên từ 200.000 đồng 
đến 300.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức 
udi người đó làm việc để xử lý sr luật bằng hinh thức 
buộc thôi việc. 

Điều 7 


Cán bộ, viên chức Nhà nước say rượu bê tha (mất 
nhân cách ở nơi làm việc, nhà hàng, quán ăn, gây hại 
đến trật tự công cộng): 


219 


a) Bị phạt tiền từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng và 
thông báo vé cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 
để xử lý ky luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc 
lương hoặc cách chức. 

b) Nếu tái pham thì bị phạt tién từ 100.000 đồng 
đến 200.000 đẳng và thông báo vé cơ quan, tổ chức 
nơi người đó làm việc để xử lý ky luật bằng hình thức 
buộc thôi việc. 

Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an mà say rượu bê 
tha phải bị kỷ luật nặng hơn so với những người khác 
vi phạm. 

Điều 8 

1- Thủ trưởng trực tiếp của những người có hành 
vi vi pham nói tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của 
Nghị định này mà bao che hoặc không kịp thời xử lý 
ky luật người vi pham thì bị xử lý ky luật bằng hinh 
thức cảnh cáo hoặc cách chức hoặc buộc thôi việc. 

2- Chủ tịch Uy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
và những người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh 
phòng, chống các hành vi mại đâm, ma tuý, đánh bạc, 
mà dung túng, bao che hoặc không xử lý kịp thời để 
cho những hành vi này xảy ra trên địa bàn do mình 
quản lý, thì bị xử lý ky luật bằng hình thức cảnh cáo 
hoạt cách chức hoặc buộc thôi việc. 


75210 


3- Giám dóc khách sạn, chủ khách san, nhà khách, 
nhà hàng, vũ tr uüng, quán tro, nhà nghi hoặc các cơ 
sở khác mà chứa mại dâm hoặc môi giới mại dâm 
hoặc tổ chức dùng chất ma tuý hoặc đánh bạc thì bị 
xử lý theo Điều 200, Điều 202, Điều 203 Bộ Luật. 
hình sự. 

Trưởng hợp do thiếu trách nhiệm để hành vi mại 
đâm, ma tuý, đánh bạc xảy ra trong cơ sở do mình 
quản lý thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng và còn bị: 

- Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách 
chức hoặc buộc thôi việc, nếu là ca sở quốc đoanh. 

- Tước giấy phép kinh doanh, nếu là cg sở ngoài 
quốc doanh. 


Chương III 
THẤM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ LÝ 


Điều 9 

Thẩm quyền quyết định xử phạt hành chính được 
quy định như sau: 

1- Chiến sĩ cảnh sát nhân dân thuộc các lực lượng 
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát 
kinh tế, cảnh sát hình sự, canh sát điều tra, cảnh sát cd 
động được phạt cảnh cáo, phạt tién đến 20.000 đồng. 


221 


2- Chủ tịch Uy ban nhán dán xà, phường, thị trấn; 
Trưởng Công an phường; Đội trưởng, Đội phó Đội cảnh 
sát quản lý hành chính về tyàt tự xã hội, cảnh sát kinh 
tế, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, cảnh sát cơ 
động được phạt cảnh cáo, phạt tiển đến 90.000 đồng. 

3- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát kinh tế, cảnh 
sát hinh sự, cánh sát diéu tra cáp tinh; Thủ trưởng, 
Phó Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cd động từ cấp đại đội 
trở lên; Trưởng Công an huyện và Phó Trưởng Công 
an huyện và cấp tương đương: Trưởng đồn, Phó trưởng 
dôn biên phòng; Chỉ huy trưởng, Phó Chi huy truóng 
tiéu khu bién phóng; Chi huy trưởng, Phá chỉ huy 
trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, 
Phó Chỉ hui iruóng Hái doàn biên phóng; Chỉ huy 


đến 200.000 đồng và tước giây phép kinh doanh, tịch 
thu tang vật, phương tiện vị phạm. 

+- Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện và cấp tương 
đương được áp dụng các hình thức xử phạt vị phạm 
hành chính: cảnh cáo, phạt tiên đến 2.000.000 đẳng, 
tước giấy phép kinh doanh, tịch thu tang vật, phương 
tiện vi phạm. 

5- Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung Wong được áp dung các hinh thức xử phat vi 


222 


phạm hành chính: cảnh cáo, phạt tiển đến 10.000.000 
đồng, tước giấy phép kinh doanh, tịch thu tang vật, 
phương tiện vi phạm, ra quyết định đưa vào Trung tâm 
chữa bệnh, cai nghiện, lao động và dua vào trường phổ 
thông công nóng nghiệp đối với người chưa thành niên. 

Điều 10 

Thẩm quyền quyết dinh xử lý ky luật được quy 
định như sau: . 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có quyền quyết định 
thi hành kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc cơ quan, tổ 
chức mình theo quy định của pháp luật hiện hành về 
xử lý ky luật cán bộ, viên chức. 

Điều 11 à 
` Thủ tục xử phat các vi phạm hành chính quy định 
tại Nghị định này được áp dụng theo quy định tại 
Chương IV Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính, 

] nhung người quyết dinh xử phạt không thu tiền phạt 
tại chỗ. Bộ Tài chính, Bó Nội vụ hướng dẫn việc thụ, 
nộp tiền phạt. 

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định 
xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải sao gửi 
biên bản và quyết định xử phạt cho: 

- Ca quan, tổ chức nơi người bị xử phạt làm việc để 
xử lý kỷ luật, nếu người bị xử phạt là cán bộ, viên 
chức Nhà nước. 


15 ~ Ma Tuj 223 


- Uy ban nhân dân xã, phuong, thị trấn nơi người 
bị xử phạt cư trú để giáo dục, buộc cam kết không tái 
phạm, nếu người bị xử phạt không phải là cán bộ, 
viên chức Nhà nước. 

Điều 12 

Khi tiến hành xử phạt hành chính đối với người vị 
phạm thấv cán bát buộc chữa bệnh, lao động, cai 
nghiện hoặc đưa vào trường phổ thông công nông 
nghiệp thì người có thẩm quyền xử phạt trong thời 
gian 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt phải 
lập hô sơ và chuyển cho có quan có thẩm quyền để 
chuyển đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Quyết định về áp dụng biện pháp bát buộc chữa 
bệnh, cai nghiện, lao động, quyết định dua vào 
trường phổ thông công nông nghiệp déu phải được 
thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cáp, 
đương sự và gia đình họ biết. 

Điều 13 

Người bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật 
theo những quy định của Nghị định này có quyển 
khiếu nại. 

Thủ tục khiếu nại, thẩm quyển giải quyết khiếu 
nại về việc xử phạt hành chính và việc xử lý ky luật 
theo Pháp lệnh Xử phạt hành chính và Pháp lệnh 
Khiếu nại, tố cáo của công dán. 


224 


Chương VỊ 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 14 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 1ã 

Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư 
pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Du lịch trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của minh có trách 
nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


.225 


4. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHÜ 
SỐ 67/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 
NĂM 2001BAN HÀNH CÁC DANH MỤC 
CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT(CHÍCH;) 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 
năm 1992; 

Cán cứ Luật Phòng, chông ma tuý ngày 09 thắng 
12 năm 2000; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 
Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, 


NGHỊ ĐỊNH 


Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này 
các danh mục chất ma tuý và tiên chất như sau: 

Danh mục I: Các chất mạ tuý rất độc, tuyệt đối 
cấm sử dụng: việc sử dụng các chất này trong phân 
tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra 


226 


tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có 
thám quyển; 

Danh mục II: Các chát ma tuý độc hại, được dùng 
hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu 
khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế 
theo yêu cầu điều tri; 

Danh muc III: Các chất ma tuý độc duge được dùng 
trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, 
điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu 
cầu điều tri; : 

Danh mục IV: Các hoá chất không thể thiếu trong 
quá trình điều chế, sản xuất ma túy. 

Điều 2. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các 
danh mục chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm 
theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, điều 
chế, sử dụng chất ma tuý hoặc cần thiết phải chuyển 
đổi các chất trong các danh mục theó thông báo của 
Tổng thư ký Liên hợp quốc thì Bộ Công an có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp, 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng và các cơ 
quan có liên quan xem xét, đề nghị Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các danh mục đó và công bố danh mục dá 
được sửa đổi, bổ sung. 

Điều 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, 
giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, 


227 


mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập 
khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất có trong các đanh 
mục quy định tại Điều 1 của Nghi dinh này phải 
tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát các 
hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

Điều 4. Nghị dinh này có hiệu lực thi hành sau 15 
ngày, kể từ ngày ký. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cỡ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


228 


1 Danh muc ! 

CÁC CHÁT MA TUÝ RẤT BóC, TUYỆT BỐI CÁM SỬ DUNG TRONG LĨNH 
VỰC Y TẾ, VIỆC SỬ DUNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÁN TÍCH, KIỂM 
NGHIÉM, NGHIÊN CÜU KHOA HOC VÀ DIÉU TRA TÔI PHAM THEO QUY 
ĐỊNH ĐẶC BIỆT CA CO QUAN CÓ THÄM QUYÉN (CÓ TRONG BÁNG IV 
CÔNG VÚC cUA LIÊN HỢP QUÕC NĂM 1961 VÀ BÁNG I CũNG tức 


CUA LIÊN HP QUỐC NĂM 1971) 


Ban hành kèm theo Nghi định số 67/2001 /NBD-CP 
ngày 01thúng 10 năm 2001 của Chính phú 


1. Acetorphin 3-0-acetyHetrahydro - 7 . _ (1 - hydroxyl - 1 - 
methylbuty) - 6, f4 - endoetheno - Oribavine 

2. Acetylalphamethylfenanyl N- [1 - 4- methylphenethyl) . 4 - 
Piperidyl] acetanilide 

3. Alphacetylmethadog - 3. acetoxy - 6 - dimethytamino - 44 - 
diphenylheptane 

4. Alphamethylfentanyl N- [1 - (- methylphenethyl) - 4 - peperidyl] 
propionanilide 

5. Beta - hydroxyfentanyt N- [1 - (- hydroxyphenethyl) -4- 
peperidyl] propionanilide 

6. Beta - hydroxymethyl - 3 - fentalnyi N- [1 - (- hydroxyphenethyl) 
-3-methyl- 4. piperidyl] propinonanilide 

7. Cánsavà nhựa cán sa Cananabis and canabis resin 

8. Desomorphine Dihydrodeoxymorphin 

9. Etorphine Tetrahydro - 7 . {l - hydroxy - 1 . methylbutyl) - 6,14 . 
endoethano - oripavine 


229 


10. Heroine Diacetylmorphine 

11. Ketobemidone 4 - meta . hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4- 
Propionytpiperidine 

12. Methyr - 3 - fentanyl N- (3 . methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidy) 
propionanilide 

13. Methyl - 3 - thiofentanyl N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) 
ethyl] - 4 - peperidyl] propionanilide 

14. MPPP 1- methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester) 

15. Para - fluorofentany| 4 . fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyt) 
Propionanilide 

18. PEPAP 1. phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidiont acetate (ester) 

17. Thiofentanyl N - (t [2- {2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 . 
propionanilide 

18. Brolamphetamine (DOB) 25 . dimethoxy . 4 . 
bromoamphetamine 

19. Cathinone (}- - aminopropiophenone 

20. DETN, N - diethyltryptamine 

21. DMA (+) -25. dimethoxy - - methylpenytethylamine 

22. DMHP 3 . (1,2 - dimethythetyl) - 4 . hydroxy - 7, 8, 9, 10 - 
tetrahydro - 6,6,9. trimethyt - 6H -~ dibenzo [bd] 

23. DMTN,N- dimethyltryptamine 

24. DOET (4)- 4 - ethyl -2,5. dimethoxy - - phenethylamine 

25. Eticyclidine N- ethyl - 1- phenylcylohexylamine 

26. Etryptamine * 3 - (2 - aminobuty) indole 

27. (9) - Lysergide (LSD)9,10 - didehydro - N, N . diethyl - 6 - 
methylergoline - 8 bectacarbaxamide 

28. MDMA H-N- . dimethyl - 34 - (methylene - dioxy) 
phenethylamine 

29. Mescalin 3,4,5 - trimthoxyphenethylamine 

30. Methcathinone * 2 (methylamino) -1- phenylpropan - 1 - one 


230 


31. 4- Methylaminorex (9-cds-2. amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 
2 - oxazoline 

32. MMDA {t} - 5 methoxy - 34 . methienedioxy . _ 
methylphenylethylamine 

33. N-ethyl MDA(*) N- ethyl - methyl - 34 - (methylenadioxy) 
phenethylamine 

34. N - hydroxy MDA (#)-N-[- methyl - 34 . (methytenedyoxy) 
phenethyl] hydroxylamine 

35. Parahexyl 3 - hexyl - 7, 8,9, 19 - tetrahydro - 6,6,9- trimethyl - 
6H - dibenzo [b.d] pyran - 1 - 9 

36. PMA p - methoxy - - methylphenylethylamjine 

37. Psilocine, Psilolsin 3. [2 - (dimetylamino) ethyf] indol - 4 - ot 

38. Psilocybine 3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indo] - 4 - yl 
dihydrogenphosphat 

39. Rolicyclidine 1 - (t- phenylcyctohexy) Pyrrolidine 

40. STP, DOM 25. dimethoxy - -4 - dimethylphenethylmaing . 

41. Tenamfetamine (MDA) - methyi| - 34 . (methylendioxy) 
phenethylamine 

42. Tenocyclidine (TCP) 1.[1- (2 - thienyl) Cyclohexyl] piperidine 

43. Tetrahydrocannabinot 1 - hydroxy - 3 - pentyl - 6a, 7, 10, 10 - 
letrahydro - 6, 6,9- trimethyl - 8H - dibenzo [b.d] pyran - 1 - ol 

44. TMA(+) - 34,5- trimethoxy - - methylphenylethylamine 

45. MORPHIN METHOBROMID và các chát dẫn xu&t của morphine 
nitroger pentavaleni khác ` 

46. Acetyldihydrocodeine 


Muối của các chất liệt kê trong danh mục 
này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tổn tại. 


+31 


Danh muc II 


CÁC CHẤT MA Tut ĐỘC HAI, DƯỢC DÜNG HAN CHẾ TRONG PHÂN 
TÍCH, KIM NGHIÉM, NGHIÊN tỨU KHOA HOC, BIEU TRA TÔI PHAN 
HOẶC. TRONG LĨNH VYC Y TÉ THEO YÊU CÁU BIÉU TRI (CÓ TRONG 
BẢNG I, BÁNG II CÔNG ƯỨC CỦA LIÊN HUP QUỐC NĂM 1951 VÀ 
BẰNG II CÓNG Uc CỦA LIÊN HOP QUỐC NĂM 1971) 

Ban hành kóm theo Nghi dinh số 67/2001 /ND.CP 
ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 


48. Acetylmethadol 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 44 . 
. diphenytheptane 


49. Alfentanil N- [1- [2 - (4 - ethyl 4,5 - dihydro 5 - oxo - 1 H - tetrazol - 
1 - y) ethyl] - 4- (methoxymethy) - 4 . prperidyl] - N - 
phenylpropanamide 


50. Allylprodine 3 - aly - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - 
Propionoxypiperidine 


51, Alphameprodine - 3 - eihyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 . 
propronoxypiperidine 


52. Alphamethadol - 6- dimethylamino - 4.4 - diphenyl - 3 - heptanol 


53. Alphamethylthiofenianyl N-[1-[1- methyl - 2 - (2 - thieny) ethyl] - 
4 - piperidyl| propionanilide 


54. Alphaprodine - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine 


55. Anileridine 4- para - aminophenethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - 
cacboxytic acid ethyl ester 


232 


S6. Benzenthidine 1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - 
cacboxylic acid ethyl ester 

57. Benzylmorphine 3 - benzylmorphine 

58. Bectacetylmethadol - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - 
diphenylheptane 

59. Betameprodine - 3 - ethyl - 1 - methyl - propionoxypipertdine 

60. Betamethadol - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol 

61. Belaprodine - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine 

62. Bezitramide 1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropy) - 4 - (2 - oxo - 3 - 
propionyl - 1 - benzimidazoliny) - piperidine 

63. Clonitrazene (2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl - 5 - 
nitrobenzimidazole 

64. Coca leaf (là Coca) 

65. Cocaine Benzoy! - 1 - ecgoninmethyloxime 

66. Codoxim Dihydrocodeinone - 6 - cacboxymethyloxime 

67. Concentrate of Poppy straw (Cao đăng thuốc phiện) 

68. Dextromoramide (+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1- 
pyrrolidinyl) butyl] morpholine 

69. Diampromide N - [2 - (methylphenethylamino) - propyl] propionalinide 

70. Diethyfthiambutene . 3 - diethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - 
butene 

71. Dienoxin 1 - (3 - cyano - 33 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid 

72. Dihydromorphine 7,8 - dihydromorphine 

73. Dimenoxadol2 - dimethylamino - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate 

#4. Dimepheptanol 6 - dimethylamino - 4.4 - diphenyl - 3 - heptanol 

75. Dimethylthiambutene 3 - dimethylamino - 1,1- dị - (2 - thienyl} - 1 - 
butene 

76. Dioxaphetyl butyrate Ethy| - 4 - morpholino - 22 - 
diphenylbutyrate 


233 


77. Diphenoxylate 1 - (3 - cyano - 33 - diphenyfpropyl) - 4 - 
phenylpiperrdine - 4 - carboxylic acid ethyl ester 


78. Dipipanone 4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone 
79. Drolebanol 3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan - 6, 14 - diol 


80. Ecgonine và các dẫn chất của nó (-) - 3 - hydroxytropane - 2 - 
carboxylate 

81. Ethylmethylthiambutene 3 - ethylmethylamino - 1,1 - di - {2 - 
thienyl) - 1 - butene 


82 Etonitazene 1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl - 5 - 
nitrobenzimidazole 


83. Etoxeridine 1 - [2 - (2 - hydroxymethoxy) - ethyl] - 4 - 
phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester 
84, Fentanyl 1 - phenethyl -4- N - propionylanilinopiperidine 


85. Furethidine 1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyf) - 4 - phenylpiperidine - 4 - 
cacbaxylic acid ethyl ester 


86. Hydrocodone Dihydrocodeinone 
87. Hydromorphinol 14 - hydroxydihydromorphine 
88. Hydromorphone Dihydromorphinone 


89. Hydroxypethidine 4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 
4 - caboxylic acid ethyl ester 


90. Isomethadone 6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl - 3 - 
hexanone 


91. Levomethorphan 3 - methoxy - N - methylmorphinan 


92. Levomoramide (-) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - 
pyrrolidinyl) bytyl] morpholine 


93. Levophenacylmorphan (-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan 
94. Levorphanol (-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan 
95. Metazocine 2 - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan 


234 


96. Methadone 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone 


97. Methadone intermediate 4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - 
diphenylhutane 


98. Methyldesorphine 6 - methyl - delta - 6 - deoxymorphine 
89. Methyldihydromorphine 6 - methyldihydromo phine 
100. Metopon 5 - methyldihydromorphione 


101. Moramide 2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane 
caboxyfic acid 


102. Morpheridine 1 - (2 - morpholmoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - 
carboxylic acid ethyl ester 


103. Morphine 7,8 - dehydro - 45 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - 
methylmorphinan 


104. Morphine - N - oxide3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - 
morphinen - 7N - oxide 


105. Myrophine Myristybenzylmorphine 
106. Nicomórphine 3,6 - dinicotinylmorphine 


107. Noracymethadol (+) - - 3 - acetoxy -6 - methylamino - 4.4 - 
diphenyl - heptane 


108. Norlevorphanol (-) - 3 - hydroxymorphinan 

109. Normethadone 6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - hFexanone 
110. Normorphin N - demethylmorphine 

111. Norpipanone 4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexaoe 

112. Opium (Thuốc phiên) 

113. Oxycodone 14 - hydroxydihydrocodeinone 

114. Oxymorphone 14 - hydroxydihydromorphinone 


115. Pethidine 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxlic acid 
ethyl ester 


235 


116. Pethidine intermediate A 4 - cyano - 1 . methyl - 4 - 
phenylpiperidine 

117. Pethidine intermediate B 4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid 
elhyl ester 


118. Pethidine intermediate C 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - 
carboxylic acid 


119. Phenadoxone 6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone 
120. Phenampromide N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) propionanilide 


121. Phenazocine 2 - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 6, 7 - 
benzomorphan 


122. Phenomorphan 3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan 

123, Phenoperidine 1 (3- hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - 
phenylpipeidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester 

124. Pimínodine 4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - piperidine - 
4 - carboxylic acid ethyl aster 

125. Prritramide 1- (3 - cyano - 33 - diphenylpropyl) - 4 - 1 - 
piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid amide 

126.Proheptazine 1,3 . dimethyl - 4 - phenyl - 4 . 
propionoxyazacycloheptane 


127. Propeiidine 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid 
isopropyl ester 

128. Racemethorphan (+) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan 

129. Racemoramíde {+} - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - 
(1 - pyrrolidiny) butyl] morpholine 

130. Racemorphan (+) - hydroxy - N - methylmorphinan 


131. Sulfentanil N - [4 - (methoxymethyl) - 4- [ - (thieny] - 4 - 
Piperidvl] propionanilide] 
132. Thebacon Aceihyldihydrocodeinone 


236 


133. Thebaine 3,6 - dimethoxy - N - methyl - 4,5 - epoxymorphinadien 
-6,8 

134. Tilidine (+) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) 1 - phenyl - 3 - 
cyclohexene - 1 carboxylate 


135. Trimeperidine 6 - acetoxy - 3 - methoxy - N - 4,5 - epoxy - 
morphinan 

136. Codeine (3 - methylmorphine) 6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - 
methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7 


137. Dextroproxyphen - (9)-4- dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - 
methyl - 2 - butanol propionate 


138. Dihydrocodeine 6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 45 - 
epoxy - morphinan 

139. Ethylmorphine 3 - Ethylmorphine 

140. Nicocodine 6 - nicotinylcodeine 

141. Nicodicodine 6 - nicotinyldihydrocodeine 

142. Norcodeine N - demethylcodeine 

143. Pholcodine 3 - morpholinylethylmorphine 


144. Propram N - (1 - methyl - 2 . piperidinoethyl) - N2 . 
Pyridylpropionamide 


145. Amphetamine (*)-2- amino - 1- phenylpropane 
146. Dexamphetamine (*)- 2 - amino - 1 - phenyipropane 


147. Feneiylline # - |2 - ( - methylphenylethyl) amino] ethyl] 
thiophenylline 


148. Levamphetamine (2-d-(- methylphenylethylamine 
149. Levomethamphetamine CQ-N-- methylphenylethylamine 


150. Mecloqualone 3 - (o - chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 . (3H) - 
quinazolinone 


237 


151. Metamfetamine (+) - (s} -N - - dimethytphenethyfamine 

152. Metamfetamine racemate (+) - N. - dimethylphenethylamine 
153. Methaqualone 2 - methyl - 3 - o - tolyl - 4 - (3H) - quinazolinone 
153. Methylphenidate Methyl - - phenyl - 2 - piperidineacetate 

155. Phencyclidine 1 - (2 - phenylcyclohexyi) piperidine 

156. Phenmetrazine 3 - methy! - 2 - phenylmorpholine 

157. Secobarbital 5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid 


158. Delta - 9 - tetrahydrocanabinol and its stereochemical (GaR, 
10aR) - Ba, 7, 8, 10a - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H 
- dibenzo [b,d] pyran - I - ol 


159. Zipeprol * - ( - methoxybenzyl) - 4 - ( - methoxyphenethyl) - 1 - 
piperezineethano 


Muối của các chát liệt kê trong danh mục 
này, bất ky. khi nào các muối đó có thể tồn tại. 


238 


Danh muc Ill 


CÁC CHẤT MA TUÝ ĐỘC DƯỢC DƯỢC DUNG TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM 
NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HOC, HIỂU TRA TÔI PHAM H0ẶC TRONG 
LĨNH VUC Y TÉ THEO YÊU CẤU Biểu TRI (CÓ TRONG BẰNG III VÀ BÁNG 


7 


IV CÔNG ƯỚC CÓA LIÊN HỢP Quőc NĂM 1971) 


Ban hành kém theo Nghi dinh số 67/2001 /ND-CP 
ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 


160. Amobarbital5 - ethyl - 5 - tsopentylbarbituric acid 

161. Buprenorphine 21 - ©ycloproply - 7 - . [(s) - 1 - hydroxy - 122 - 
trimethylpropyl] ^ 614 - endo . ethano - 6,78,14 - 
tetrahydrooripavine 

162. Butalbital 5 - allyl - 5 - isobutylbàrbituric acid 

163. Cathine (+) -d - . IR) - 1- aminoethyl] benzyl alcohol 

164. Cyclobarbital 5 - (1 - cyclohexen - 4 . yl) - 5 - ethylbarbituric acid 

165. Flunitrazepam ** 5 _ (o - fluoropheny) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 
7 - nitro - 2H - 14- benzodiazepin -2-one 

166. Glutethimide 2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide 

T67. Pentazocine (2R*. 6R*, 117) - 1.2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - 
dimehyl - 3 - (3 - methyl - 2 . butenyl) - 26 - methano - 3 - 
benzazsocin - 8 - o[ 

168. Pentobarbita| 5 - ethyl -5-(1- methytbutyl) barbituric acid 

169. Altobarbital 5,5 _ diallylbarbituric acid 

170. Alprazolam 8 - chloro - | - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo 
[4.3 - a] [1,4] - benzodiazepine 


16 - Ma Tuý 230 


171. Amphepramone 2 - (diethylamino) propiophenone 

172. Aminorex 2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline 

173. Barbital 5,5 - diethylbarbituric acid 

174. Benzfetamine N - benzyl -N- - dimethylphenethylamino 

175. Bromazepam 7 - bromo - 1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H - 14 
- benzodiazepin - 2 - one 

176. Butobarbilal5 - butyi - 5 - ethylbarbituric acid 

177. Camazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 


5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one dimethylcarbamate 
(ester) 


178. Chlordiazepoxide 7 - chloro - 2 (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 
1,4 - bensodiazepin - 4 - oxide 


179. Clobazam 7 - chloro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,5 - 
benzodiazepine - 2,4 - (3H, 5H) - dione 


180. Clonazepam 5 - (o- chtorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H - 14 - 
benzodiazepine - 2 - one 


181. Clorazepate 7 - chloro - 2.3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H - 
1,4 - bensodiazepin - 3 - carboxylic acid 


182. Clotiazepam 5 - (2 - chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro - 1 - 
methyl - 2H - thieno [23.e]- 1 - 4- diazepin - 2 - one 


183. Cloxazolam 10 - chloro - 11b - (o - chlorophenyl) - 2,3,7 14b - 
tetrahydrooxazolon - [3.2-đ] - [1,4] benzodiazenpin - 6(5H) - one 


184. Delorazepam 7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H 
- 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one 


185. Diazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 
1,4 - benzodiazenpin - 2 - one 


186. Estazolam 8-chioro - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo - 4.3 - a] [1,4 - 
benzodiazenpin 


240 


187. Ethchlorvynol 1 - cholora-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 -ol 
188. Ethinamate 1 - ethynylcyclohexanolcarbamate 


188. Ethyloflazepate Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 . 
dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3.- carboxylate 


190. Etilamfetamine N-ethy! - - methylphenylethyfamine 

191. Fencamfamin N-ethyl - 3 - phenyl - 2 - nerobornanamine 

192. Fenpoporex(+) - 3 - K- methylphenylethyl) amino] proionitrile 

193, Fludiazepam 7 - chloro - 5 - (o - fivorofenyl) - 13 - dihydro - 2H - 
1,4- benzodiazenpin - 2 - one 

194. Flurazebam 7 - chloro - 1 . [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - 
fluorophenyl) - 1.2 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one 

195. Halazepam 7 - chtoro - 13 . dihydro - 5 - phenyl - † - (222. 
trifluoroethyl) - 2H . 14- benzodiazenpin -2-one 

196. Haloxazolam 10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 237, 11b - 
tetrahydrooxazolo [3,2 - d] [1,4] benzoidazepin - 6 - (5H) - one 

197. Ketasolam #1- chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - 
phenyl - 4H - [1,3] - oxazino [$2 - d] [1,4] benzodiazepin - 4.7 (6H) 
+ dione 

198. Lefetamine ()-NN- dimehyl - 1,3 - diphenylethylaming 

199. Loprazolam6 - (o - chlorophenyl) - 2 4 - dihydro - 2 - [(4-methyl - 
1- [iperaziniyr) methylene] - 8 - nitro - 1 - H - imidazo - [1,2 - a] 
[1,4] benzodiazepin -1-one 

200. Loprazepam 7 - chloro - 5 - (o - €hlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - 
hydroxy - 2H - 14- benzodiazenpin -2-one 

201. Lometazepam 7 . chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 _ dihydro - 3 _ 
hydroxy - 1. methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

202. Mazindol 5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H - imidazo - (2,1 - 
a) isoindol - 5 - ol 


241 


203. Medazepam 7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 
1H - 1,4 - benzodiazepam 

204. Mefenorex N-(3 - chloropropyl) - - methylphenethylamine 

205. Meprobamate 2 - methyl - 2 - propyl - 13 - propanediol 
dicarbamate 

208. Mesocarb* 3 - ( - methylphenethyl) - N - (phenylcarbamoyl) 
Sydnoneimine 

207. Methylphenobarbital5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric 
acid 

208. Methylprylon 3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2.4 - piperidine - dione 

209. Midasolam 8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 4H - 
imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin 

210. Nimetazepam 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2H 
- 14 - benzodiazepin - 2 - one ` 

211. Nitrazepam 4,3 - dihydro - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H - 1,4 - 
benzodiazepin - 2 - one 

212. Nordazepain 7 - chloro - 4,3 - dihydra - 5 - phenyl -2H - 14 - 
benzodiazepin - 2 - one 

213. Oxazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 
2H-1,4- benzodiazepin - 2 - one 

214. Oxazolam 10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyt - 11b - 
phenyloxazolo [3,2 dị [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one 

215. Pemoline 2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4- one 

216. Phendimetrazine (+) - (2$,338) - 34 . dimethyl - 2 - 
phenylmorpholine 

217. Phenobarbilal 5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid 

218. Phentermine - - dimethylphenethylamine 

219. Pinazepam 7 - chloro - 13 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - 
propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 


242 


220. Pipardrol 1 - 1 - diphenyl - 1 - {2 - piperidyl) - methanol 


221. Prazepam 7 - chloro - 1 - (cyclopropylmethyl) - 1,3 - dihydro - 5 - 
phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 


222. Pyrovalerone 4 - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone 
223. Pyrovalerone 5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbitunc acid 


224. Temazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - dihydro - 3 - hydroxy - 
1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 


225. Tetrazepam 7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 yl) - 1,3 - dihydro - 
1 methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 


226. Triazolam 8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H s - 
triazolo [4,3 - a] (1,4] benzodiazepine 


227. Vinylbutal 5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid 
Muối của các chất liệt kê trong danh muc 
này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tổn tại. 


243 


Danh mục IV 
CÁC HOÁ CHẤT KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUÀ TRÌNH SÅN XUẤT, 


H 


ĐIỂU CHẾ PHẤT NA TUÝ (CÓ TRONG BẰNG I, BẰNG II CÓNG VÚC 
CÚA LIÊN HGP QUỐC NĂM 1988) 


Bạn hành kèm theo Nghị định số 67 (2001 [NĐ-CP 
ngày 01 tháng 10 năm. 2001 của Chính phủ 


228. Ephedrine 1 - phenyl - 2 - methylamino - 1 - propanol 

229. Ergometrine N - (2 - hydroxy - 4 - metnylethyl) - D (*} - 
tysergamide 

230. Ergotamine 12" - hydroxy - 2 - methyl - 5' - (phenylmethyl) - 
ergotaman - 3', 6', 18 - ione 

231. Lysergic acid (8) - 9,10 - Didehydro - 6 - methylergolin - B - 
carboxylic acid 

232. 1 - phenyl - 2- propanone 1- phenyl - 2 - propanone 

233. Pseudoephedrine [S4«R*, R - - [1(Methylamino) ethyl] 
penzenmethanol 

234. N - acetylanthranilic acid 1 - Acetylamino - 2 - carboxybenzene 

235. lsosaprole 1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 - propenyl) 

236.34- methylenedioxypheny - 2 - propanone 3,4 - methylenedoxypheny - 2- 
propanone 

237. Piperonal 1,3 - Benzodioxole, 5 - (carboxaldehyde) 

238. Safrole 1,3 - Benzodioxole, 5 - (2 - propyenyl) 

239. Acetic anhydride Acetic oxide 


240. Acetone * 2 - Propanone 


AAA 


241. Anthranilicacid 2 - Aminobenzoic acid 
242. Ethyl ether * 1 - 1. Oxybisethane 
243. Hydrochloric acid *** 

244. Methyl ethyf ketone * 2 - Butanone 
245. Phenylacetic acid Benzeneacelic acid 
246. Piperidine Cyclopentimine 

247. Potassium permanganate ** 

248. Sulfuric acid *** 

249. Toluene * Methyl benzene 


Muối của các chất liệt kê trong danh mục 
này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tôn tại. 


* Dung môi (chất tổng để hoà tan mỘt hoặc nhiều 
chất rắn mà không có Sự thay đốt vê thành phần hoá 


học và khóng có mát à sản phẩm cuói cùng). 

** Chất xúc tiến (là chát phán ứng hoặc tham gia 
trong phần ứng, nhưng không có trong thành phần 
của sẵn phẩm cuói càng). 


*** A-xít được coi là chất xúc tiến. 


5. NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/CP 
NGÀY 29/01/1993 VỀ TĂNG CƯỜNG 
CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
VÀ KIỂM SOÁT MA TUY (CHÍCH) 


Hiện nay, ở nước ta nan nghiện hút, tiêm chích và 
buôn lậu ma tuy dang tăng lên. tệ nan này trái vdi 
dao đức truyền thống của dân tộc, ảnh hưởng rất xáu 
đến phát triển bình tế, gây hại lớn cho sức khoẻ của 
một bộ phận nhân. dân, ảnh hưởng xấu tới nòi giống 
dân tộc, để lại hậu quả nghiêm trong cho các thế hệ 
mai sau. 

Đây là mỗi quan tâm, lo lắng của toàn xã hội. Cán 
phái đấu tranh kiên quyết chống tê nan này bằng các 
biện pháp tuyên truyền, tận động, giáo dục, kinh tế, 
xi? lý hành chính và hình sự, 


1. Cần tiến hành các chủ trương. bién pháp sau đây: 

a) Tuyên truyền rộng rãi để mọi người, trước hết là 
thanh niên thấy được hậu quả tai bại của tệ nạn ma 
tuý. Giáo dục ý thức cảnh giác đối với các hoạt động 


246 


của bon phản động và buôn lậu nhằm kích động, chia 
rẽ nói xấu, xuyên tac các chù trương của Đảng và 
Nhà nước ta về cây anh túc. Dua vấn dé phòng chóng 
nghiện ma tuý vào chương trình giáo dục ở các trường 
phổ thông, trung học chuyên nghiệp và đại học 

b) Vận động, thuyết phục đồng bào miễn núi dứt 
khoát thôi trồng cây anh túc và các loại cáv khác. 
Nghiên cứu cây trông thay thế thích hợp với diéu 
kiện thổ nhuóng, khí hậu, tập quán canh tác, thị 
trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở từng vùng. Bảo 
đảm thu nhập của đồng bào xấp xi mức thu nhập nhu 
khi trồng cây anh túc. Nếu trong những năm đầu 
chuyển hướng sản xuất mà thu nhập sút kém quá 
mức thì Nhà nước trợ giúp để đảm bảo đời sống của 
đồng bào, thực hiên những chính sách cu thể, như 
cấp lương thực cho đồng bào, cho vay vốn không lấy 
lãi hoặc mua sản phẩm với giá có bù lỗ,... để giúp 
đồng bào có điều kiện chuyển hướng sản xuất. 

c) Kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển, lưu 
thông các loại ma tuý trên toàn lãnh thổ, trước hết là 
à các vùng trồng thuốc phiên, vùng biên giới, các cửa 
khẩu, hải cảng sân bay quếc tế, đẩy mạnh cuộc đấu 
tranh chống mọi hành vi sẵn xuất, vận chuyển, tàng 
trữ, buôn bán các chất ma tuý, tiêu huy các sản phẩm 
là thuốc phiên và các chất ma tuý khác thu được. 


247 


Tăng cương hợp tác quốc té trong lĩnh vực kiểm soát 
ma tuý trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc phù hợp 
với pháp luật của nước ta và của công ước quốc tế về 
ma tuý của Liên hợp quốc. 

d) Đối với các tổ chức, các ổ tiêm chích, hút, uống 
các chất ma tuý, phải kiếm tra, xoá bỏ ngay. Trừng 
trị nghiêm khắc những người cám đầu các nơi này 
theo Luật hình sự. 

d) Đối với người nghiện, tổ chức việc cai nghiện 
thuốc phiện và các chất ma tuý, coi là biện pháp bắt 
buộc, nhu đã ghi tại Điều 29 Luật bảo vệ sức khoẻ 
nhân dán. tuy theo tình hinh thuc tế từng nơi và 
từng loai đối tượng mà áp dung các biện pháp cai 
nghiện tại các trung tâm y tế của Nhà nước, tại các ca 
så y tế tu nhân hoặc cai nghiện tại nhà, đồng thời với 
dạy nghề, tạo việc làm và giải quyết các vấn dé xã hội 
có lién quan. 


2. Về tổ chức chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuy: 

a) Đặt nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma tuý 
thành chương trình quốc gia đồng bộ, có mục tiêu, với 
nội dung chính sau đây: 


- Tổ chức điều tra có bản, phân tích đánh giá thực 
trạng ma tuý ở Việt Nam. 


248 


* Hướng dẫn và thực hiện các chính sách chuyển 
hướng sản xuất ở những vùng mà đồng bào hiện đang 
trồng thuốc phiện. 

- Tổ chức cai nghiện, chữa trị và thực hiện các biện 
pháp dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện. 

- Tiến hành các bién pháp tăng cường kiểm soát 
việc sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma tuý 
và xử lý các sản phẩm là thuốc phiện và các chất ma 
tuý khác thu được. 

- Xây dựng các văn bản pháp quy về vấn để chóng 
ma tuy. 

- Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
chống ma tuý. 

b) Thành lập ban chủ nhiệm chương trình quốc gia 
là tổ chức liên ngành do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uy 
ban Dân tộc và Miền núi làm Chủ nhiệm chương 
trình, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Lao dóng - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế làm phó chủ nhiệm 
chương trình; đại diện một số Bộ, tổng cục có liên 
quan và đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội Liên hiệp Phu nữ Việt Nam làm uy viên. 
Các tinh, thành phó truc thuộc Trung ương lập ban 
chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 
giúp Chủ tịch Uy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện 


249 


chương trình quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma 
tuy tại địa phương. 


3. Phân công trách nhiệm trong công tác chống lệ nan 
ma tuy: 

- Uy ban Dân tộc Miền núi là có quan đầu mối, chủ 
trì việc phối hợp hoạt động theo chương trình quốc 
gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý, trực tiếp tổ 
chức thực hiện chương trình “chuyển hướng sản xuất 
thay tróng cây thuốc phiện kết hợp với việc cai 
nghiện hút thuốc phién" theo Quyết định số 69/CT 
ngày 04/03/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và 
Dự án “xây đựng kế hoạch tổng thể kiểm soát ma tuý 
à Việt Nam" VIE/92/660. 

Bó Nóng nghiép và Bó Cóng nghiép thuc phám, Bó 
Lâm nghiệp phối hợp cùng cơ quan khoa hoc chỉ dao 
việc chuyển đổi cây trồng thay thế cây anh túc. 

- Bó Lao động - Thương bình và Xã hội chi đạo việc 
thực tổ chức cai nghiện và giải quyết các vấn để xã 
hội sau cai nghiện. 

.- Bộ Y tế có trách nhiệm xác định các loại thuốc và 
phương pháp cai nghiện, quản lý việc sử dụng thuốc 
phiện và các chất ma tuý khác vào sản xuất được phẩm 
và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước. 


250 


- Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ 
đạo kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, 
tàng trữ, sut dung trái phép thuốc phiện và các chất 
ma tuý khác trên toàn lãnh thổ. 

- Bộ Văn hoá - Thông tin chi dao tuyên truyền, giáo 
dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân đân về các chủ 
trương, biện pháp đấu tranh chống tệ nạn ma tuý. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tuyên truyền giáo 
dục trong trường học về kiến thức phòng ngừa và tác 
hại của ma tuý. 

- Bộ Tư pháp chủ trì việc nghiên cứu pháp luật về 
vån dé ma tuý; chuẩn bi các văn kiện về việc Việt 
Nam phê chuẩn Công ước quốc tế về ma tuý của Liên 
hợp quốc. 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ các khâu 
phòng, chống và kiểm soát ma tuý tại địa phương. 

Ban Chủ nhiệm chương trình phóng chóng ma tuý, 
các Bộ, cơ quan ngang Hộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
các Uy ban nhân dân dia phương cần phối họp chặt 
ché với Mặt trận Tô quếc Việt Nam, các đoàn thể 
nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động và 
các hoạt động cụ thể, làm cho việc phòng, chống và 
kiểm soát ma tuý trở thành trách nhiệm của mỗi 
công dân, đấu tranh mạnh mẽ và có hiệu quả chống 
té nạn này. 


6. CHUONG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, PHÓNG 
CHÓNG MA TUY GIAI DOAN 2001 - 2005 


(Ban hành kèm theo quyét định số 150/2000/QD . 
TTg ngày 28 tháng 12 nàm 2000 của Thi tướng 
Chính phu) 


Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/CP ngày 29 
tháng 01 năm 1993 của Chính phủ vé tăng cường 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, căn cứ 
tình hình thực tiễn trong nước và trên cơ sổ chương 
trình phòng, chống và kiểm soát ma tuý toàn cầu của 
Liên hợp quốc giai đoạn !998 - 9008, Thủ tướng 
Chính phủ quyết định triển khai “Chương trinh hành 
dóng phóng, chóng ma tuý giai đoạn 2001 - 2005", 


Phần thứ nhất 


MỤC TIỂU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TUY 


1. Quần triệt phương châm phòng ngừa là cơ bản, 
phát động toàn dân, toàn quân đấu tranh phòng, 


252 


chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý, trước hết là trong học 
sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên và trong cân bộ, 
công nhân, viên chức, giải quyết về cơ bản tệ nạn 
nghiện ma tuý trong trưởng học; phòng ngửa nguy ed 
lạm dụng ma tuý dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS. Tó 
chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ở gia đình, 
cộng đồng để hàng năm làm giảm từ 10 - 20% số người 
nghiện ma tuý và phạm tội ma tuý, 70% số cơ quan, xí 
nghiệp, đơn vị không có người nghiện ma tuý. 

2. Xoá bỏ về cơ bản điện tích trồng cây có chất ma 
tuý, có giải pháp thay thế cây tróng để chống tái 
trông cây có chất ma tuý, lông ghép với các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội khác, góp phán từng 
bước nâng cao đời sống của nhân dân vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, 

3. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhằm ngăn chặn 
việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các 
chất. ma tuý; phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập 
của ma tuý từ nước ngoài vào nước ta; xử lý nghiêm 
các tội phạm về ma tuý; xoá bỏ triệt để các tụ điểm 
buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuy. 
Tăng cường quản lý chặt chẽ các loại dược phẩm gây 
nghiện; kiểm soát chặt chẽ các tiền chất nhằm ngăn. 
chặn việc sản xuất trái phép các chất ma tuý. 


253 


4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thông pháp luật về 
phòng, chống ma tuý; đẩy mạnh công tác giáo dục, 
tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về tác hại của 
ma tuý và các biện pháp phòng ngừa ma tuy. 

5. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, 
chống ma tuý với các nước làng giếng, các nước trong 
khu vực ASEAN, các nước khác, các tổ chức phi 
Chính phủ trên Thế giới, các tổ chức quốc tế và 
chương trình kiểm soát ma tuý quốc tế của Liên hợp 
quốc ( UNDCP). 


Phán thi hai 


XÀY DUNG VÀ TRIÉN KHAI THUC HIÉN 
CÁC DÉ ÁN PHÓNG, CHÓNG MA TUY 
GIAI DOAN 2001 - 2005 


I. Dé án thứ nhất: Thóng tin, tuyén truyén, 
giáo duc phóng, chóng ma tuý 

1. Mục tiêu: 

Tổ chức thông tin, tuyên truyén, giáo dục về 
phòng, chống ma tuý sâu rộng trong cả nước, đặc biệt 
là trong học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên và đốt 
tượng nghiện ma tuý, nhằm tạo ra' phong trào toàn 
Đăng, toàn quán, toàn dán tích cực tham gia đấu 
tranh phòng, chống ma tuý. 


254 


8. Yêu cầu: 

- Phối hợp đồng bộ các phương thức, hình thức 
hông tin, tuyên truyển ( truyền thông đại chúng, 
ruyển thông trực tiếp và truyền thông qua các loại 
ình văn hoá, nghệ thuật dé tạo ra sự chuyển biến 
nạnh mé trong nhận thức của cán bó và nhân dân. 

- Căn cứ vào các Chỉ thi, Nghị quyết của Đảng và 
sháp luật của Nhà nước vé lĩnh vực phóng, chống ma 
uý, bảo đảm việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục 
oàn điện, thường xuyên nhung có trọng điểm, đúng 
lói tượng. 

- Với phương châm giáo dục phòng ngừa là chủ yếu, 
tơi lrọng việc biểu đương các nhân tố tích cực, điển 
hình, nắng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và 
toàn xã hội trong công tác phòng, chóng ma tuý. 

- Lóng ghép công tác thông tin, tuyển truyền 
phòng, chống ma tuý với công tác tuyên truyền các 
chương trình kinh tế - xã hội khác, nhất là với cuộc 
vận động “toàn dán đoàn kết, xây dung đời sóng vän 
hoá”. l 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống 
ma tuý trong các địa bàn dân cư, các tổ chức kinh tế - 
xã hội và trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, 
nhằm tạo ra phong trào toàn dân lên án, phát hiện, 
tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm 


17 - Ma Tuỷ 255 


L. MN 


ma tuý; tổ chức giáo dục cai nghiện, quản lý người 
nghiện ma tuj tai gia dinh và cộng đồng dán cự, 

* Dua các nói dung giáo duc phóng, chóng ma tuy 
vào giảng dạy trong trường học. 

- Tăng cường công tác truyền thông trực tiếp; 
nghiên cứu, biên soạn phát hành các tài liệu về tác 
hai của ma tuy, bién pháp phóng, chóng ma tuy, 
nhằm cụng cấp những kiến thức eg bán về phòng, 
chóng ma tuý đến toàn thể nhân dàn. 

3. Cơ quan thực hiện: 

Bô văn hoá - thông tin chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng và të chức 
thực hiện đề án, 

II. pé an thứ hai: Xoá bẻ và thay thë việc 
trồng cây có chất tra tuý 

I. Mục tiêu; 

Phát triển thay thế cây có chất ma tuý để xoá bỏ 
vê cơ bản điện tích trồng cây có chất ma tuý và chống 
tải trồng cây có chất ma tuý, 

2. Yêu cầu; 

- Tập trung chi đạo việc xoá bỏ và không tái trồng 
cây thuốc phiện, cây cần sa; ngăn chặn sự xâm nhập 
Của cây coca vào Việt Nam, trọng điểm là xoá bỏ cây 
thuốc phiện và phát triển cây thay thế ở 3 tĩnh: Lai 


256 


Châu, Sơn La, Nghệ An; phát hiện để xử lý có hiệu 
quả các trường hợp vi phạm 

- Lóng ghép chương trinh hành động phòng, chống 
ma tuý với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
khác, giai quyết co bàn tinh trạng tái trông cây có chất 
ma tuý, để xoá đói giảm nghẻo, ổn định đời sóng nhân 
dân ở 10 tỉnh trước đây có trồng các loại cây này. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Dự án về phát 
triển kinh tế - xã hội, xoá bỏ việc trồng cây thuốc 
phiện ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An); triển khai dự án 
phát triển kinh tế - xã hội nhằm thay thế cây thuốc 
phiện ở huyện Sông Mã (Sơn La) để rút kinh nghiệm 
và nhân rộng ra các địa bàn khác. 

3. Cơ quan thực hiện: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các Bộ, 
ngành, đoàn thể có liên quan xáv dung và tổ chức 
thực hiện để án. 

H Dé án thứ ba: Đấu tranh phòng, chống 
các tội phạm về ma tuý và kiểm soát tiên chất 
ma tuy 

1. Mục tiêu: 


Ngăn chặn về cơ bản việc buôn bán, tàng trữ và 
vận chuyển trái phép các chất ma tuý, nhất là ma tuý 


257 


tổng hợp. Xoá bỏ triệt để các tụ điểm buôn bán, sü 
dụng trái phép các chất ma tuý, đặc biệt là ở thành 
phố Hà Nội, thành phó Hó Chí Minh và mót só dia 
bàn trong điểm. 

2. Yêu cầu: 

- Phát động toàn dân tham gia phòng ngửa, phát 
hiện người nghiện ma tuý và tố giác tội pham ma tuý, 
cám hoá, giáo due, cải tạo người phạm tội và nghiện 
ma tuý tại gia đình và cộng đồng dân cự. 

- Quản lý chặt cha, nghiêm ngặt việc nhập khẩu 
tiền chất, nguyễn liệu có chứa chất ma tuý. Tăng 
cường nắng lực cho những có quan có trách nhiệm 
kiểm soát việc sử dụng hợp pháp các chất ma tuý. 
Thực hiện các dự án về quản lý tiền chất ma tuy. 

- Phát huy vai trò nóng cốt của lực lượng Công an 
nhân dân, các Đội đặc nhiệm liên ngành chống ma 
tuý; tăng cường sự phôi hợp giữa Công an, Hải quan, 


hợp của Chính phủ để kiểm soát việc buôn lậu ma 
tuý ở cửa khẩu, biên giổi, bến cảng, sân bay, hải phận 
quốc tế... 

- Phát hiện điều tra ngăn chặn các đường dây, tổ 
chức buôn lậu ma tuý, (thuốc phiện, héróin, ma tuý 
hướng thần, ma tuý kích thích Amphetamine (ATS), 
Methamphetamine và Ecstasy). Xoá bó triét dé các tu 


258 


iém buôn bán lẻ tổ chức sử dung trái phép các chất 
1a tuý ở các địa bàn đặc biệt là ở Thành phố Hà Nội, 
hành phố Hà Chí Minh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ 
n, Quảng Ninh, Tây Ninh và các khu vực cửa khẩu, 
ân bay quốc tế, cảng biển. 

- Kiểm soát chặt việc buôn bán, xuất nhập, vận 
huyển các hoá chất. có thể được sử dụng để sản xuất. 
1a tuý. Triệt phá các cd sở sản xuất ma tuý trái phép 
à phối hợp với các nước trong việc triệt phá các cơ sở 
an xuất ma tuý tại khu vực biên giới giữa Việt Nam 
à các nước. 

- Nâng cao năng lực của các co quan hành pháp 
iểm soát ma tuý, các đơn vị Công an, chuyên khoa 
ào tạo cán bộ phòng, chống ma tuý tại các trường 
tình sát nhân dân, Hài quan, Bộ đội Biên phòng. 
hành lập các đơn vị phòng, chống ma tuý chuyên 
rách của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thuộc Bộ 
)uốc phòng và lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội 
hạm về ma tuý thuộc Bộ Công an. 

- Nâng cao năng lực của các cơ sở giám định tự 
háp về ma tuý thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ 
ông nghiệp xây dựng trung tâm Quốc gia về giám 
inh ma tuý thuộc Bộ Công an và các trung tâm giám 
inh ma tuy khu vực tai thành phố Đà Nẵng và 
hành phố Hồ Chí Minh. 


259 


- Tổ chức phối hợp các ngành Toà án, Kiểm sát và 
Công an để thông nhất hành động trong điều tra truy 
tố và xét xử các vụ án về ma tuý, 

- Phối hợp chát che với Tổ chức Cảnh sát hình sự 
quốc tế (NTERPOL), Hiép hói cánh sát Đông Nam á 
(ASEANAPOL) và cành sát các nước khu vực Đông 
Nam á trong việc trao đổi thông tin, thu thập tin tức, 
truy nã, bắt giữ tôi pham ma tuy. 

- Tiếp tuc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, 
chống ma tuý, bao gồm: xây dựng các văn bản dưới 
luật để hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống ma 
tuý và Bộ Luật hình sự (phần các tội phạm về mạ 


3. Cơ quan thực hiện: 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Hộ, ngành, 
đoàn thể có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện 
dé án. 

IV. Đề án thứ tư: Tăng cường và nâng cao 
hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý 
sau cai nghiện ma tuý... 

1. Mục tiêu: 

Tổ chức cai nghiện bằng mọi hình thức cho hơn 
100.000 người nghiện ma tuý hiện có hỗ sơ kiểm soát; 
ngăn chặn tới mie thấp nhất số người nghiện mới; 
không dé phát sinh số người nghiện mới trong học 


260 


sinh, sinh viên, công chức, viên chức Nhà nước; giảm 
tỷ lệ tái nghiện ma tuý xuống còn 60% vào năm 2005. 
8. Yêu cầu: 


- Thực hiện da dang các hình thức cai nghiện ma 
tuý phù hợp với từng loại đối tượng nghiện; thực hiện 
đúng quy trình cai nghiện; cải tiến và hoàn thiện mô 
hình té chức cai nghiện ma tuý, đặc biệt là mô hình 
cai nghiện tại cộng đồng và gia đình; xã hội hoá công 
tác cai nghiện. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật 
cho các trung tâm cai nghiện ma tuý, Xây dựng 3 
trung tâm cai nghiện ma tuý khu vực do Ủy ban 
nhân dân thành phó Hà Nói, thành phó Hồ Chí 
Minh, tính Nghé An quản lý để rút kinh nghiệm 
triển khai các trung tâm cai nghiện ma tuý khu vực. 
Sữa đối, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, 
chế độ trong linh vực cai nghiện phục hồi, bảo đảm 
các điều kiện nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện 
ma tuý. 

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả cai nghiện ma 
tuý, tổ chức để cảnh sát khu vực, công an viên ở thôn, 
làng, ấp, bản, cán bộ về hưu, đảng viện, đoàn viên 
thanh niên, hội viên Hội cựu chiến binh, Hội Liên 
hiệp phụ nữ, Hội nóng dán kèm cặp, quản lý người 
nghiện sau cai để chống tái nghiện, giảm số người 
nghiện ma tuý kết hợp với việc làm trong sạch môi 


2 Ø1 


trường xã, phường, xây dựng và ban hành Thông tu 
liên Bô lao dóng - Thương binh và Xã hội - Y tế. 
Công an để hướng dẫn công tác cai nghiện và quản lý 
Sau cai nghiện thống nhất trên toàn quốc, 

3. Cơ quan thực hiện: 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ tri, phối 
hợp với các Hộ, ngành, đoàn thể xây dựng và tổ chức 
thực hiện đề án, 

V. Đề án thứ năm: Tổ chức phòng, chống ma 
tuý trong trường học 

1. Mục tiêu: 


- Ngăn chặn tệ nghiện thuốc phiện, héróin, ma tuý 
kích thích Amphetamine (AST), Methamphetamine, 
Estasy trong học sinh, sinh viên, đặc biệt là ở thành 
phố Hà Nội, thành phó Hô Chí Minh và các đô thị lớn. 

~ Tăng cường công tác giáo đục, phòng chống ma 
tuý trong học sinh, sinh viên; đưa các nói dung giáo 
duc phóng, chóng ma tuy vào chương trinh chính 
khoá và ngoai khóa của các trường sự phạm, các cấp 
học, ngành học, nhằm làm cho toàn bộ học sinh, sinh 
viên có hiểu biết cơ bản về ma tuý. 


262 


- Xây dựng cơ chế để học sinh, sinh viên tham gia 
phóng, chóng nghiện ma tuý và phát hiện, tố giác tội 
phạm ma tuý trong trường học; quản lý chặt chẽ để 
ngàn chặn sự xâm nhập của ma tuý vào bộ phận sinh : 
viên ngoại trú của các trường học. 

- Tổ chức tốt công tác phòng, chống ma tuý trong 
nhà trường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo 
duc - đào tạo, nhà trưởng, Công an, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương, Hội 
cha mẹ học sinh, sinh viên, Hội học sinh - sinh viên 
trong việc phòng, chống ma tuý, xây dựng các trường 
học không có ma tuý. 

3. Cơ quan thực hiện: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phôi hợp với các bó, 
ngành, đoàn thể liên quan xây dựng và tổ chức thực 
hiện đề án, 

VI. Dé án thứ sáu: Nghiên cứu, triển khai, 
ứng dụng các bài thuốc y học dân tộc và các 
biện pháp y học khai thác trong điều trị, cai 
nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho 
người nghiện ma tuy 

1. Mục tiêu: 

Phát huy y học dân tộc và các biện pháp y học khác 
để điểu trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng 
có hiệu quả cho người nghiện ma tuý. 


26a 


8. Yêu cầu: 

- Đánh giá hiệu quả của các bài thuốc y học dân tộc 
và phương pháp điều trị, cai nghiện ma uý và phương 
pháp cắt cơn nghiện ma tuý bằng phương pháp châm 
cứu đã được Bộ Y tế cho phép áp dung để phát huy 
ưu điểm và khắc phục những tổn tại. 

- Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thẩm định các bài 
thuốc y hoc dân tộc dé có nhiều loại thuốc và phương 
pháp hỗ trợ cai nghiện hiệu quả. 

- Tổ chức nghiên cứu và xây dựng quy trình cai 
nghiện bằng cách kết hợp sử dụng thuốc với việc sử 
dụng các biện pháp sinh lý học, y học, giáo dục, lao 
động thể chất. 

3. Cơ quan thực hiện: 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, nghành xây 
dung và tổ chức thực hiện dé án. 

VII. Đề án thứ bảy: Xây dựng xà, phường, thị 
trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma tuý 
và người nghiện ma tuý 

1. Mục tiêu: 

Phấn đấu đến hết năm 2005, cà nước có 60% số xà 
phường, thị trấn không có người nghiện và phạm tội 
ma tuý và 70% đơn vị, cơ quan nhà nước không có 
người nghiện ma tuý. 


264 


3. Yêu cầu: 

- Tổ chức phát động quần chúng tham gia phát 
hiện, tố giác tội phạm ma tuý và người nghiện ma 
tuý; giáo dục người phạm tội ma tuý và người nghiện 
ma tuý tại co quan, công đồng dán cư. 

- Tổ chức ký cam kết của Uỷ ban nhân dân, Công 
an, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Hội Liên hiệp Phu nữ Việt Nam, Hội cựu 
Chiến binh Việt Nam, Hội Nóng dán Việt nam, cơ 
quan, đơn vị về việc xây dựng các tổ dân phố, thôn, 
làng, ấp, bản, chị đoàn, nhà trường, co quan, đơn vị 
không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý, 
bổ sung vào hương ước thôn, làng, ấp, bản các quv 
định về phòng, chống ma tuý. 

- Gắn việc xáv dung xà, phường, thi trấn không có 
tội pham ma tuý và người nghiện ma tuy, thuc hiện 
chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại địa 
phương với cuộc vận động “toàn dân đoàn kêt xây 
dựng đời sống văn hoá”. Tổ chức giới thiệu và nhân 
rộng các điển hình tiên tiến xã, phương, thị trấn, cơ 
quan, đơn vị không có tội phạm ma tuý và người 
nghiện ma tuý. 

3. Cơ quan thực hiện: 

Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể có 
liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện để án. 


VIII. Dé án thứ tám: Tăng cường hợp tác 
quốc tế về phòng, chống ma tuý 


1. Mục tiêu: 


Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp dà của 
Liên hợp quốc, Cảnh sát quốc tế (Interpol) và các 
nước, các tổ chức phi Chính phủ trên thế giới và khu 
vực nhằm nâng cao hiệu quà cuộc đấu tranh phòng, 
chống ma tuý ở Việt Nam. 


3. Yêu cầu: 


- Xây dựng, ký kết và triển khai các Hiệp định hợp 
lác phòng, chống ma tuý với các nước, trước hết là với 
các nước có chung đường biên giới như Trung Quốc, 

lào, Campuchia, các nước ASEAN, Australia các 


nước Đông - Nam Á, Hoa Kỳ và Châu Âu. 


- Phối hợp với Chương trình kiểm soát ma tuý quốc 
tế của Liên hợp quốc (UNDCP), Chính phu các nước, 
các tà chüc phi Chính phủ tiến hành xây dựng, huy 
động nguồn tài trợ, ký kết, triển khai và quản lý các 
dự án hợp tác quốc tế về phóng, chóng ma tuý. 

- Triển khai thực hiện các du án theo thoả thuận 
MOU về phòng, chống ma tuý giữa sáu nước Tiểu 
vùng sóng Mê Công (Vi iĝt Nam, Lào, Campuchia, 
Trung Quóc, Myanmar, Thái Lan). 


266 


- Tăng cường hợp tác phòng, chống ma tuý trong 
khuôn khó ASEAN (ASOD). Sử dụng có hiệu qua 
mạng thông tin về ma tuý của Cánh sát các nude 
thành viên ASEAN (ASEANNAPOL). 

- Tăng cường hợp tác với Chương trình kiểm soát 
ma tuý quốc tế của Liên hợp quốc (UNDCP), Tổ chức 
Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Cộng đồng Hải 
quan quốc tế (WCO) trong công tác phòng, chóng và 
kiểm soát ma tuý. 

- Thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong việc 
tham gia ba công uóc kiểm soát ma tuý năm 1961, 
197] và 1988 của Liên hợp quốc; dé nghi Chủ tich 
nước quyết định tham gia Ban kiểm soát ma tuý quốc 
tế (INCB) vào năm 2001. 

- Tích cực tham gia các Hội nghị, Hội thảo quốc tế 
về phòng, chống ma tuý; tổ chức hợp tác quốc tế trong 
nghiên cứu khoa học về phòng, chóng ma tuy; tổ chức 
các cuộc khảo sát, học tập và trao đổi kinh nghiệm 
với các nước về phòng, chống ma tuý; tăng cường công 
tác hợp tác quốc tế để tập huấn, bói dưỡng nghiệp vụ 
cho cán bó phóng, chóng ma tuý ở trong nước. 

3. Cơ quan thực hiện: 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, 
đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện dé án. 


207 


Phần thứ ba 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


I. Tổ chức - điểu hành 

Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai 
đoạn 2001 - 2005 bao gồm nhiều đề á án, cần phải được 
tổ chức thực hiện đồng bệ và cần có sự phối hợp chặt 
chẽ, thưởng xuyên của các ngành, các cấp, các đoàn 
thể, sự hưởng ứng tham gia của toàn dân. Các Bộ, 
ngành có liên quan trực tiếp có trách nhiệm tổ chức 
chỉ đạo, hướng dàn triển khai thực hiện có hiệu quả 
các dé án nêu trên với nhiệm vụ cụ thể như sau: 


1. Bô Công an: Là có quan thường trực về phòng, 
chống ma tuý; chủ trì tổ chức chỉ đạo thực hiện các 
chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống ma 
tuý trên phạm vi toàn quốc; chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan Hải quan, Bô đội Biên phòng, Cảnh sát biển 
trong kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chóng các tội 
phạm về ma tuý trên toàn lành thổ; chủ trì xây dựng 
và thực hiện các dự án về kiểm soát và đấu tranh 
phòng chống tội phạm về ma tuý; phối hợp với eG 
quan cảnh sát và cd quan phòng, chống ma tuý của 
các nước trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý 
quốc tế, chỉ đạo thống nhất các cà quan giảm định 
hình sự các chất ma tuý từ Trung ương đến địa 


268 


phương; phôi hợp với các Bộ, ngành trong công tác 
phòng, chống ma tuý, quản lý sau cai nghiện tai xà, 
phương; cai nghiện ma tuý cho các phạm nhân đang 
thi hành án trong các trại giam, các đối tượng đang 
học tập, cài tạo tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 
thuộc Bộ Công an quản lý và các đối tượng nghiện ma 
tuý trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ. 

2. Hộ Lao động - Thương binh và Xã hôi: Chỉ 
đạo và quản lý thống nhất việc tổ chức cai nghiện ma 
tuý và phối hợp cùng các ngành, các cip giải quyết 
các vấn để xã hội sau cai nghiện phù hợp với từng 
loại đối tượng và thực tế ở từng địa phương; tổ chức 
giáo dục, đạy nghề, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng 
đồng cho các đối tượng đã cai nghiện, phối hợp chỉ 

đạo thực hiện các đự án về cai nghiện ma tuý và các 
Trưng tâm cai nghiện ma túy khu vực. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
Chù trì phối hợp các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn, 
kiểm tra việc xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất ma 
tuý gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
của từng địa phương; nghiên cứu đề xuất với Chính 
phủ cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào mién núi, 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở những vùng xoá bỏ cây 
có chất ma tuý; chủ trì chỉ đạo thực hiện các dự án 


269 


thay thế cây có chất ma tuý, chống tái trồng cây có 
chất ma tuý. 

4. Uy ban Dân tộc và Miền núi: Phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc 
chuyển đổi sản xuất thay thế cây có chất ma tuý ở 
miền núi; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ 
đạo công tác phòng chóng tệ nạn ma tuý ở miền núi 
và vùng dân tộc ít người. 


5. Hộ Y tế: Chỉ đạo nghiên cứu, quản lý sản xuất 
thuốc cai nghiện và phương pháp cai nghiện ma tuý; 
tổ chức khám, chữa bệnh cho những người nghiện ma 
tuý tại cơ sở chữa bệnh hoặc tại cộng dóng dán cư; 
quản lý và kiểm soát việc sử dụng thuốc phiện, các 
chất ma tuý khác và các tiền chất dùng để sản xuất 
dược phẩm và nghiên citu khoa học theo quy định của 
Nhà nước. 

6. Bộ Công nghiện: Ban hành danh muc, quy chế 
quản lý tiền chất sử dụng trong lnh vực công nghiệp 
và tổ chức thực hiện quy chế đó. 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ dao dua nội 
dung giáo dục phóng, chống ma tuý vào chương trình 
giảng dạy ở các trường học; chủ trì đẩy mạnh thực 
hiện công tác phòng, chống ma tuý trong học sinh, 


270 


sinh viên; chủ trì thực hiện các dự án hợp tác quốc tế 
vé giáo duc phóng, chống ma tuý trong nhà trường. 

8. Bó Vàn hoá - Thóng tin: Chi dao thống nhất 
công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục sâu rộng 
trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma tuý và 
các chủ trương, biện pháp phòng, chống ma tuý trên 
các loại hình báo chí, các loại hình văn hoá, nghệ 
thuật; có kế hoạch phối hợp, lóng ghép đồng bộ công 
tác thông tin, tuyên truyền, giáo duc phòng, chóng 
ma tuý và các chương trinh kinh tế - xà hội khác. 

9. Hộ Tài chính: Bảo đâm đủ và kịp thời kinh phí 
chi từ ngân sách Nhà nước theo dự toán hàng năm 
cho các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo mục 
tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động phòng, 
chống ma tuý; kiểm tra, giám sát việc sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí theo đúng các quy định 
của chế độ tài chính hiện hành. 

10. Bô Kế hoạch và Đầu tu: Phối hop với Bộ Tài 
chính, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan xây 
dựng dự toán ngân sách hằng năm cho công tác 
phòng, chống ma tuý, đồng thời huy động các nguồn 
lực trong và ngoài nước phục vụ cho công tác này. 

11. Tổng cục Hải quan: Chỉ đạo lực lượng Hải 
quan phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, Bộ 


Tổ - Ma Tuy 271 


đội Biên phòng, Cảnh sát biển kiểm soát ma tuý và 
tiên chất tai các cửa khẩu quốc gia, quốc tế, hải cảng, 
sân bay quốc tế. 

12. Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo các lực lượng Quân 
đội nhân dân, nòng cốt là Bệ đội Biên phòng, Cảnh 
sát biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 
nhân dân, Hải quan kiểm soát việc buôn bán, vận 
chuyển chất ma tuý, tiền chất ma tuý qua biên giới 
và trên biển; tham gia với các hie lượng liên quan 
trong việc xoá bỏ diện tích trông cây thuốc phiện, cây 
cần sa; thực hiện các nghĩa vụ hợp tác quóe té về 
kiém soát ma tuy theo các Hiép dinh hgp tác phóng, 
chóng ma tuý dà ký kết với các nước. 


13. Bộ Tư pháp: Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn 
thể liên quan hoàn thiện hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật về phòng, chông ma tuý, tham gia 

xây dựng các văn bản pháp luật về phóng, chóng ma 
tuy; tó chüc giáo dục pháp luật phóng, chóng ma tuy 
trong nhân dân. 

14. Hộ Ngoại giao: Phối hợp với các Bộ, ngành 
tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về phóng, chóng 

ma tuy; xây dựng, triển khai các Hiệp dinh, Thoà 
thuận hợp tác quóc tế về phòng, chống ma tuý với các 
nước và các tổ chức quốc tế. 


272 


15. Uy ban Báo vé và Chăm sóc trẻ em Việt 
'am: Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan 
chức phòng, chống lạm dụng ma tuý trong trẻ em. 

16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà 
n nhân dán tối cao phối hợp với Bộ Công an, Bộ 
juóc phóng, Tông cuc Hải quan và các Bộ, ngành liên 
uan trong việc chỉ đạo đầy mạnh công tác điều tra, 
tuy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma tuý. 


17. Dé nghị Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Aet Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
[rung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ Chí 
Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Hội Cựu chiến bình Việt Nam, Hội Nông dân Việt 
nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội khác tăng cường tổ chức, chỉ đạo các tổ 
chức thành viên trong việc giáo dục phòng, chống ma 
tuý tại cộng đồng, trong công nhân, viên chức, trong 
học sinh, sinh viên và tại gia dinh; gán giáo duc 
phòng, chóng ma tuý với phòng, chông lây nhiễm 
HIV/AIDS, phóng, chống tội pham và mại dám. 

18. Uy ban nhán dán các tinh, thành phó truc 
thuộc Trung ương có trách nhiệm chi đạo thực hiện 
các nhiệm vụ công tác phòng, chống ma tuý ở địa 
phương. 


273 


H. Kinh phi thuc hién 

Kinh phí dé thuc hiện chương trinh dược huy động 
từ: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, sự 
đóng góp của cộng đồng và tài trợ quốc tế. 

Hàng năm Chính phủ trình Quốc hội quvét định 
phân bổ kinh phí chi từ ngân sách Nhà nước cho công 
tác phòng, chống ma tuý. 

Kinh phí phòng, chống ma tuý phải được tổ chức 
quản lý, sử dụng có hiệu quả ở Trung ương và địa 
phương. 

Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giúp Chính phủ chỉ đạo 
Bộ Công an và Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
dự trù kinh phí hằng năm, từng giai đoạn, hướng dẫn 
việc sử dụng kinh phí để thực hiện chương trình hành 
động phòng, chống ma tuý giai doan 2001 - 2005. 

Các Bộ, ngành, Uy ban nhân dân các tinh, thành 
phó trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chương trình 
hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 
2005 để xây dựng Chương trình công tác phòng, 
chông ma tuý của Bộ, ngành và địa phương, bế trí 
một phần ngân sách của Bộ, ngành, địa phương để 
thực hiện kế hoạch phòng, chống ma tuý, định kỳ báo 


274 


cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia 
phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, 
mai dám. 


KT.THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ 
Phó thủ tướng 
PHAM GIA KHIÊM 


276 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


- Ba công ước của Liên hợp quóc vé biển soát ma 


tuý năm 1961, 1971 và 1988. Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội 1994. 

Báo cáo sa kêt vé các Hiệp dinh tưởng trợ tư pháp 
giữa Việt Nam vói các nước. Bô Tư pháp, Hà Nội 
1999. 


- Bô Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Nxb 


Chính trị quốc gia, Hà Nội năm 1997 và năm 
2000. 

Các tội tham những, ma tuy và các tội pham vé 
tình dục đổi vói người chưa thành niên. Bô Tu 
pháp, Hà Nội 1997, 


- Nghi Định của chính phu sô 56/2002/NĐ-CP 


ngày 15/5/2002 về tổ chức cai nghiện ma tuý tại 
gia đình và cộng đồng. 

Chỉ thị số 55/CT- TU của Bộ Chính trị Trung 
ung Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 28 tháng 6 
năm 2000. 

Chương trình hành động, phòng chóng ma tuý gai 
doan 2001-2005. 


19. 


11. 


12. 


16. 


17. 


Gido trinh. Luật Hành chính Việt Nam. Trường 
Đại học Luật Hà Nội, năm 1998. 

Giáo trình Luật Hinh sự Việt Nam (phần chung). 
Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 1994. 

Giáo trình Luật Quốc tế. Khoa Luật, Trường DH 
Tổng hợp Hà Nội năm 1994. 

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam näm 1992. 
Nxb Chính trị quốc gia năm 1992. 

Hiệp định tương trợ Hệ pháp vé dán sự, gia dinh 
và hinh sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước 
ngoài. Nxb Pháp lý, Hà Nội 1990. 


. Hiệp hội các nước Đông Nam d (ASEAN). Bộ 


Ngoại giao, Nxb Chính trị quốc gia 1998. 


. Ma tuy - Cách phòng chóng. Nxb Y hoc, Hà Nội 


1981. 


. Một số vän bản pháp luật Việt Nam thế. ky XV, 


thé ky XIII. Viện Nhà nước và Pháp luật, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội 1994. 

Nghị quyết số 06/CP của Chinh phú, vé tăng 
cường chi đạo công tác phòng, chóng và kiém soát 
ma tuy. Ngày 29/01/1993. 

Nguyễn Xuân Yém. Dån độ tội pham, tuong trợ 
pháp ly vé hinh sự và chuyển giao pham nhân 
quóc té trong phóng chóng tói pham. Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội 2000. 


277 


18. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội năm 2002. 

19. Tap chí phóng chóng ma tuf, 1998 - 9/2001. 

20. Từ điển Bách khoa Công an Nhân dân Việt Nam. 
Viện nghiên cứu chiến lược và Khoa học công an, 
BCA. Nxb CAND, Hà Nội 2000. 

21. Từ điển các chát ma tuý - NXH Công an nhân 
năm 1998 - Bạn chỉ đạo phóng chóng ma tuy Bộ 
Nội vu. 

22. Từ điển Dược học Việt Nam. Nxb Y hoc, Hà Nội 
1980. 

23. Từ dién Tiếng Việt. Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà 
Nẵng - Hà Nội 2000, 

24. Tổng kêt công tác phóng, chóng tôi pham ma tuy 
của Bộ Công an và Tổng cục Cánh sát từ 1998 . 
2000. 

25. Văn kiện. Đại hội dai biểu toàn quốc lần thứ VET, 
1X... Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996 và 2000. 

26. Vũ Ngọc Büng. Các chất ma tuy. Nxb CAND, Hà 
Nói 1994. 


— 


278 


ø pm Gà NI 


M 


10. 
Th 
12. 
13. 
14. 


15. 


16. 


17. 
18. 


MUC LUC 


Trang 
LÒ! GIỚI THIỆU 3 
Chương l: NHẬN THỨC CHUNG VỀ MA TUY 7 
Vi sao phải phòng, chống ma tuy? 7 
Ma tuy là gi? 8 
Ma tuy ducc phàn ioai nhu thé nào? 11 
Thuốc phiên là gi? Cao thuốc phiên là gi? 15 
Cần sa là gì? 18 
Cây coca được trồng ở đâu? coca có khả năng gây nghiện 19 
như thể nào? 
Héroin là gi? 21 
Amphetamine là gì? 23 
Cocain là gi? 24 
Codein là gi? 24 
Morphine là gi? 25 
Ecstasy là gì? 26 
Tinh hinh tà nan ma tuy ở nước ta hiện nay nhu thể nào? 27 
Vùng Tam giác vàng và lưỡi liềm vàng là ở đâu, nó ảnh 28 
hưởng gi đến tinh hình té nan ma tuy ở nước ta? 
Chất ma tuy, chất gây nghiện, chất hướng thần, cây có chứa ET 
chát ma tuy là gi? 
Vấn dé hợp tác quốc té trong phòng, chống ma tuy được 30 
Luật phóng chàng ma tuy qui dinh như thé nào? 
Ngày quốc tế phòng chống ma tuý là ngày nào, y nghĩa của nó? 34 
Vi sao nói ma tuy là ban đồng hành của căn bệnh thế kỷ 34 


HIV/AIDS và các t& nan xã hội khác? 


279 


18. 
20. 


21. 
22. 
23. 


24. 


25. 


28. 
27. 


28. 
29. 


30. 


31 


32 


33. 


34. 
35. 


280 


Chương Il: CAI NGHIỆN MA TUY 

Ma tuy có tác hại gi đối với người nghiện và xã hôi? 

Vi sao sử dung ma tuý lại gây nghiện, quả trình đó diễn ra 
như thê nào? 

Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc nghiên ma tuy là gi? 
Người nghiên ma tuy thi biểu hiện như thế nào? 

Cần phải làm gi khi phát hiện được con, em minh đã nghiên 
ma tuý? 

Người sử dụng ma tuý thưởng đưa ma tuy vào cơ thể mình 
bằng cách nào? 

Có những hình thức cai nghiện ma tuý nào? ở nước ta hiên 
nay áp dụng những phương pháp cai nghiện ma tuy nào? 
Sau khi ca nghiện ma luy cần làm thế nào để khéng bi tài nghiện? 
Chinh sách của Đảng và Nhà nước ta với người nghiện ma 
tuý được thể hiện nhu thế nào? 

Người nghiên ma tuý và gia đình họ có quyền và nghĩa vu gi? 
Người nghiện ma tuy khi nào thi bi bắt buộc vào cơ sở cai 
nghiện, ai là người quyết định và thời gian cai nghiện là bạo 
nhiêu lâu? 

Thủ tục đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt 
buộc được quy dinh như thế nào? 

Hỗ sơ cai nghiện đổi với người nghiện tự nguyện xin vào cd 
Sở cai nghiên bắt buộc quy dinh nhu thế nào? 

Khi nào thi người nghiện ma tuý thuộc dài tượng bị áp dụng 
biện pháp dua vào cg sở cai nghiện bắt buộc được hoãn 
hoặc miễn chấp hành quyết định đựa vào cơ sở cai nghiên 
bát buộc? 

Để tổ chức cai nghiên ma tuý bắt buộc thì lấy nguồn kinh phí 
từ đâu? 

Chương Il: CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI GIA DINH VÀ 
CỘNG ĐỒNG 

Cai nghiện ma tuý tại gia dinh và cộng đồng là gi? 

Nguồn kinh phí để cai nghiên ma tuý tại gia dinh và cộng 
đồng được lấy tu đầu? 


37 
37 


40 


42 
46 


47 


50 


51 
59 
82 
s3 


64 


$6 


71 


72 


74 


76 


76 
T7 


36. 


37. 
38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


47. 


49. 


Hồ sơ ban đầu của người nghiện ter gia dinh và cộng đồng 
bao gầm những gi? 

Tổ công tác cai nghiên ma tuy ở các địa phương có nhiệm vu gi? 
Tổ chức điểu trị cắt cơn, giải độc cho người cat nghiên ma 
tuý tại gia đình và công đồng? 

Trách nhiệm của bản thăn người nghiện và gia dinh ho khi 
cai nghiên ma tuý tai gia dinh và cêng đồng được quy dinh 
như thế nào? 

Trách nhiêm của uy ban nhân dàn cấp xã trong hoạt động 
cai nghiện ma tuý tại gia dinh và công göng được pháp luật 
quy định như thế nào? 

Trách nhiêm của Bộ Lao dng- Thương binh và Xã hội và Bộ 
Y tế trong hoạt động cai nghiên ma tuy tại gia dinh và công 
đồng được quy định như thể nào? 

Trách nhiệm của Bô Công an và Bộ Tài chinh trong viễo tổ 
chức cai nghiên ma tuy tại gia dinh và công đồng? 

Trách nhiệm của Uy ban nhân dân các cáp trong việc tổ 
chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và công đồng 

Chương IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
VÀ CÁ NHÂN TRONG PHÓNG CHỐNG MA TUY 


Pháp luật quy định trách nhiệm của tổ chức, ca nhân và gia 
dinh trong phòng, chống ma tuy như thê nào? 

Trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trong 
phòng chống ma tuý được pháp luật quy định như thể nào? 
Trách nhiêm của cơ quan, tổ chức trong phòng chống ma tuy 
được pháp luật quy định như thế nào? 

Những hoạt động nào liên quan đến ma tuý mà không vi 
phạm pháp luật? 

Luật phòng chóng ma tuy nghiêm cám những hành vi nào 
liên quan đến ma tuý? 

Bộ Công an có cơ quan chuyên trách nao để đấu tranh, 
phòng chống ma tuy? những cơ quan này được tiến hành 
những hoạt động gì trọng phòng chóng ma tuy? 

Nội dung quản ly nhà nước về phòng chóng ma tuy bao gồm 
những nội dung gi? 


78 
B0 


82 


83 


84 


85 
87 
88 
90 


90 
91 
52 
94 


96 


97 


99 


28] 


51. 


52. 


53, 


Bộ Công an có trách nhiệm gi trong phòng chống ma tuý? 
Cơ quan nào chu trách nhiém chính trong việc tổ chức cai 
nghiện ma tuy? 


Vi pham pháp luật về phòng chống ma tuy bi pháp luật xử lý 
như thể nào? 


Chương V: CÁC TÓI PHAM VÉ MA TUÝ 


54. Tội tróng cây thuốc phin hoặc các loại cây khác có chứa 


chất ma tuý được quy định như thể nào? 


55. Tội sån xuất trái pháp chát ma túy được quy dinh như thë 


nào? 


56. 56. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bản trái phép hoặc chiếm 


Sr. 


59, 


61. 


62. 


282 


đoạt chát ma túy được quy dinh như thế nào? 

Tội tàng trữ, vân chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất 
dùng vào việc sản xuất trái phép chát ma túy được quy định 
như thé nào? 

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương 
tiện, dung cụ dùng vào việc sản xuất hoặc SỬ dụng trái phép 
chất ma túy được quy định như thế nào? 

Tội tổ chức sử dung trái phép chất ma túy được quy định như 
thể nào? 

Ti chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuy được quy 
định như thể nào? 

Tôi sử dụng trái pháp chất ma tủy được quy dinh nhu thé 
nào? 

Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma 
túy được quy định như thë nào? 

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gầy nghiên 
hoặc các chất ma túy khác được quy định như thé nào? 

PHỤ LỤC 

Luật phòng, chóng ma tuy 

Nghi dinh của Chính phủ số 87/CP ngày 12 tháng 12 nắm 
1985 về tăng cường quản lý các hoạt đông văn hoá và dịch 
vụ văn hoà, đấy mạnh bài trừ mệt số tê nạn xã hi (chích). 


101 
102 


104 
108 


106 


115 


121 


129 


133 


137 


141 


144 


145 


148 


153 
153 


186: 


Nghi định của Chính phủ số 53- CP ngày 28- 6- 1994 quy 
định các biên pháp xử lý đối với cán bô, viên chức Nhà nước 
và những người có hành vị liên quan đến mai dâm, ma tuỷ, 
€6 bạc và say rudu bê tha (chích). 

Nghị định của Chính phủ Số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 thảng 
10 năm 2001 Ban hành các danh mục chát ma tuý và tiền 
chất ƒchích} 

Nghị quyết của Chính phủ số 06/CP ngày 29/01/1993 vë 
tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma 
tuy 

Chuang trinh hành đông, phòng chống ma tuý giai đoạn 
2001- 2005 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


214 


226 


246 


252 


276 


283 


003062 


000088 


Giá: 28.000đ 


